Scan by chihao.info 


Hoàng Chúng ( Chủ biên ) 
Nguyễn Vĩnh Cân 
Vu Thê Hựu 


ĐỂ HỌC TỐT 

TOAN 8 

ĐẠI SỐ 

(Tủi hãn f'ân thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


Scan by chihao.inío 


Có hai điều có ích cho tồi nhất. Thứ nhạt là tôi dã 
tự học mọi khoa học. Thứ hai íà tôi luôn luôn lao 
vào tìm kiếm những điều mới mẻ ngay lúc mới hiểu 
dược những khái niệm dầu tiên cứa mỗi khoa học. 

w. LEIBNITZ 

(Leibnitz 1646-1716, nhà toán học Đức) 



Scan by chihao.inío 


CHƯƠNG I 

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 
CÁC ĐA THỨC 

§1. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 

1. Lủy thừa với sổ mũ tự nhỉèn 

Lũy thừa bậc n nguyên dương của X : 

X n = X . X ... X 

n nhân tử 

Lũy thừa bậc 0 của X 5* 0 : 

x° = 1 

Tính chất của lũy thừa 


(Ti) : 

x m . X n = x m+n 


(T 2 ) : 

x m : X n = x m ~ n - 

(x ^ 0, m > n) 

(T 3 ) : 

(x m ) n = X 111 " 


(T 4 ) : 

(X.y) n = x 11 .^ 


ơb) : 

(X : y) n = X n : y n 

(y ^ 0) 


2. Đơn thức, đa thức 

Đơn thức là biểu thức trong đó các phép toán thực hiện trên 
các biến chỉ là phép nhân hoặc lũy thừa không âm. 

Ví dụ : A = 2x 3 y . 


7 




Scan by chihao.info 

Đơn thức A có bậc 3 đối với biến X, bậc 1 đối với biến y và bậc 
4 đối với tập hợp các biến X và y. 

Một số hữu tỉ được coi là một đơn thức bậc không. 

Đa thức là một tổng đại số các đơn thức. 

Ví dụ: p = ỉx a y + 3xy 2 -4y 
2 

Đa thức p có bậc 3 đối với X, bậc 2 đối với y và bậc 4 đối với 
X và y. 

3. Quy tác nhân đa thức 

Muôh nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức 
với từng hạng tử của đa thức rồi công các tích lại với nhau. Kí' hiệu 
các đơn thức bởi A, B,... ta có : 

A(B + c + D) = AB + AC + AD 

Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử 
của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi tòng các tích 
với nhau. 

<A + B + C) (D + E + G) = 

= AD + AE + AG + BD + BE + BG + CD + CE + CG 


Bài 1 

Thực hiện các phép tính và rút gọn biểu thức : 

a) (x - 1) (4x + 1) b) (X + IXx 2 + 2x + 4) 

c) (X 2 + X + 1)(x 5 - x 4 + X 2 - X + 1) d) (X 2 + X + 1)(x 3 - X 2 + 1) 
Đáp sô': 

a) 4X 2 - 3x - 1 ; b) X 3 + 3X 2 + 6x + 4 

c) X 7 + X 2 + 1 ; d) X 5 + X + 1 

Nhận xét ; Bậc của đa thức tích bằng tổng các bậc của các đa thức nhân tử. 


8 




Scan by chihao.inío 


Bài 2 

Chứng minh đẳng thức : 

a) (X - y)(x 4 + x 3 y + xV + xy 3 +y 4 ) = X 5 - y 5 

b) (X + y)(x 4 - x 3 y + x 2 ^ - xy 3 +y 4 ) = X 5 + y 5 

c) (a + b)(a 3 - a 2 b + ab 2 - b 3 ) = a 4 - b 4 

GỢI Ý: 

Thực hiện phép nhân các biểu thức ở vế trái, rút gọn, được kêt quả bằng 
vế phải. 


Bài 3 





Tính giá trị của biêu thức 



a) A 

= (X - 2)(x 4 ■ 

f 2x 3 + 4x 2 + 8x + 16) 

với X = 3 

b) Đ 

= (X + 1)(x 7 

- X 6 + X 5 

- X 4 + X 3 - X 2 + X 

-1) VỚI X = 2 

c) c 

= (X + 1)(x 6 

- X 5 + X 4 

- X 3 + X 2 - X + 1) 

với X = 2 

GỢI Ỷ : 





Thực 

hiện phép tính 

, rút gọn, 1 

rồi mới thay giá trị của X. 

a) A 

= X 5 - 2 5 ; 

b) B = 

X 8 - 1 ; c) c = 

X 7 + 1 . 

Bàỉ 4 

1 





Tính I 

giá trị của đa 

thức 




a) P(X) = X 7 - 80x 6 + 80x s - 80x 4 +... + 80x + 15 với X = 79 

b) Q(x) = x 14 -10x 13 + 10x 12 —lOx 11 +... + 10x 2 - lOx + 10 với X = 9 

GIẢI 

a) Cách thứ nhất 

Nhận xét rằng 80 = 79 + 1, vì vậy nếu X = 79 thì 80 = X + 1 

9 






Scan by chihao.inío 

Khi đó : 

X 7 - 80x 6 + 80x 6 - 80x 4 + ... + 80x + 15 = 

= X 7 - (x+l)x 6 + (x + l)x 6 - (x+l)x 4 + ... + (x + l)x + (94 - x) 
Sau khi rút gọn ta được P(79) = 94 
Cách thứ hai 
Viết đa thức dưới dạng 

P(x) = X 7 - 79x 6 - X 6 + 79x 5 + X 6 + ... + 79x + X + 15 
= x 6 (x - 79) - x 6 (x - 79) + ... —x(x - 79) + X + 15 
Suy ra P(79) = 79 + 15 = 94 
b) Giải tương tự câu a) Đáp số : 1 


Bài 5 

Tính glá trị của đa thức 

a) p(x) = X 4 - 17x 3 + 17X 2 - 17x + 20 với X = 16 

b) Q(x) = X 10 - 13x 9 + 13x 8 - 13x 7 +...•+ T3X 2 - 13x + 10 với X = 12. 

Đáp số: a) 4 b) - 2 


Bài 6 

Tìm glá trị của X thỏa mãn hệ thức : 

a) (2x - 1)(X 2 - X + 1) - 2x 3 + 3X 2 = 2 

b) (X + 1)(X 2 + 2x + 4) - X 3 - 3x 2 + 16 = 0 

c) (X + 1)(x + 2)(x + 5) - X 3 - 8X 2 = 27 

Đáp sô': a) X = 1 b) X = c) X = 1 


10 





Scan by chihao.info 


Bài 7 

Chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến X 

a) A = x(2x + 1) - x 2 (x + 2) + X 3 - X + 3 

b) B = (X + 1)(x 2 - X + 1) - (X - 1)(x 2 + X + 1) 

GỢI Ỷ : 

Thực hiện các phép tính và rút gọh sẽ được biểu thức không còn chứa X. 


Bài 8 

Chứng minh rằng : 

a) X 3 + y 3 + z 3 - 3xyz = (X + y + z)(x 2 + y 2 + z 2 -xy-yz-zx) 

b) Nếu s = a + b + c thì : 

S(S - 2b)(S - 2c) + S(S - 2c)(S - 2a) + S{S - 2a)(S - 2b) = 
= (S - 2a)(S - 2b)(S - 2c) + 8abc. 

GỢI Ỷ : 

Thực hiện phép tính ở mỗi vế rồi so sánh kêt quả 


Bài 9 

Giải các phương trình 

a) 3x 2 - 3x(-2 + x) = 36 

b) (3x - 5)(7 - 5x) - (5x + 2)(2 - 3x) = 4 

Đáp số: a) X = 6 


b) X = — 

42 


11 






Scan by chihao.info 
Bài 10 

Hãy sắp xếp lại các sồ' trong các ô vuông ở 
hình bên, sao cho tích các sốtrên mỗi hàng ngang, 
cột đọc hay đường chéo đểu bằng nhau. 

GỢI Ý : 

Do2 a .2 b = 2 a+b , nên bài toán được đưa về việc sắp xếp lại các sô'trong 
các ô vuông, sao cho tổng các sô'mủ của lũy thừa trên mỗi hàng, mỗi cột hay 
mỗi đường chéo đểu bằng nhau. Từ bảng a) quen thuộc (ma phương bậc 3), 
ta có lời giải như bảng b). 




§2. CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 

1. Binh phương của môt tổng, mòt hièu, tích của môt 
tổng với môt hiệu 

Dùng các chữ A, B để chỉ các biểu thức đại 'số ta có các hằng 
đẳng thức sau : 

Binh phương cùa một tổng 

(A + B) 2 = A 2 +.2AB + B 2 (1) 

Bình phương của một hiệu 

(A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 (2) 

Tích của tổng uà hiệu hai hạng tử 

(A + B)(A - B) = A 2 - B 2 (3) 



12 











Scan by chihao.info 


Các hằng đẳng thức (1), (2) và (3) có thể phát biểu như sau : 

- Bình phương của một tổng hai hạng tử bằng tổng của bình 
phương hạng tử thứ nhất với bình phương của hạng tử thứ hai cộng 
hai lần tỉch các hạng tử đó : 

- Bình phương của một hiệu bằng tổng của bình phương hạng 
tử thứ nhất với bình phương của hạng tử thứ hai trừ đi hai lần tích 
của các hạng tử đó. 

- Tích của tổng và hiệu hai hạng tử thì bằng hiêu của bình 
phương hạng tử bị trừ với bình phương hạng tử trừ. 


Bài 11 

Rút gọn các biểu thức : 

a) p =5 (y - 3)(y + 3)0? + 9) - (y 2 + 2)(y z -2) 

b) Q = (3x + I) 2 - 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5) 2 

GỢI Ỷ: 

a) Áp dụng hằng đẳng thức (3). Đáp sô' p = -77 

b) Đặt A = 3x + 1, B = 3x + 5 rồi áp dụng hằng đẳng thức (2) 

Đáp số: Q = 16 

Ị Bài 12 

1 —___ _ 

Viêt mỗl biểu thức dưới đây thành tông của haỉ bình phương 
a) X 2 + lOx + 26 + y 2 + 2y b) x 2 - 2xy + 2y 2 + 2y + 1 

c) 2x 2 + 2y 2 

GIẢI 

a) X 2 + lOx + 26 + y 2 + 2y = (x 2 + lOx + 25) + (y 2 + 2y + 1) = 
= (X 2 + 2.5 . X + 5 2 ) + (y 2 + 2.1 . y + l 2 ) 

= (X + 5) 2 + (y + l) 2 


13 





Scan by chihao.info 


b) X 2 - 2xy + 2y 2 + 2y + 1 = (x 2 - 2xy + y 2 ) + (y 2 + 2y + 1) 

- (X - y ) 2 + (y + l ) 2 

c) 2x 2 + 2y 2 = (x 2 + 2xy + y 2 ) + (x 2 - 2xy + y 2 ) 

= (x + y) 2 + <x - y) 2 



Viết mỗỉ biêu thức dưới đây thành hỉệu của haỉ bình phương, 

a) (X + y - 6)(x - y + 6) b) (y + 2z - 3)(y - 2z - 3) 

c) (X + 2y + 3z)(2y + 3z - x) d) 2ab 

Đáp số : a) X 2 - (y - 6) 2 ; b) (y - 3) 2 - (2z) 2 ; 

c) (2y + 3Z) 2 - X 2 ; đ) (a + |) 2 -(a-|) 2 



Tính nhanh 

a) 127 2 + 146.127 + 73 2 b) 9 8 .2 8 - (18 4 - 1)(18 4 + 1) 

c) 20 2 + 18 2 + 16 2 + ... + 4 2 + 2 2 - (19 2 + 17 2 + ... + 3 2 + 1) 

GỢI Ỷ : 

a) Áp dụng hằng đẳng thức (1) với điểu lưu ý rằng 146 = 73.2 

b) Áp dụng hằng dẳng thức (3) 

c) Viết tổng dưới dạng 

(20 2 - 19 2 ) + (18 2 - 17 2 ) + ... + (4 2 - 3 2 ) + ự? - I 2 ) 
rồi áp dụng hằng đẳng thức (3) 

Đáp số: a) 40.000 b) 1 c} 210 





Scan by chihao.inío 


Bài 15 

So sánh các cặp số: 

a) A = 1997.1999 và B = 1998 2 

b) A = 4(3 2 + 1)(3 4 + 1)(3 8 + 1) ... (3 64 + 1) và B = 3 128 - 1 

GỢI Ý : 

a) Tứ 1997 = 1998 - 1 và 1999 = 1998 + 1, áp đụng hằng đẳng thức (3) 

suy ra B > A • t 

b) Viêt 4 = í, - 3 — TX 3 ~ 1 ) = — 1 rồi áp dụng hằng đẳng thức (3) liên 

2 2 

tiếp một sò' lần để suy ra B ss 2A 


Bài 16 

Chứng minh rằng vớt mọi giá trỊ của biến X các đa thức dưới đây đểu 
nhận glá trị dương. 

a) P(x) = X 2 - 6x + 10 b) Q(x) = X 2 + X + 1 

c) R(x) = (X - 3) (X - 5) + 4 

GIẢI 

a) Trước hết ta chỉ rõ rằng với mọi số q thì q 2 > 0. Thật vậy, 
nếu q = 0 thì q 2 = 0x0 = 0 

• Nếu q 5* 0 thì q 2 = q X q là tích của hai số cùng dấu, và 
đó là một số dương, nghĩa là q 2 > 0. 

Xét P(x) = X 2 - 6x + 10 = X 2 - 2.3 . X + 3 2 + 1 
= (X - 3) 2 + 1. 

Theo chứng minh trên, cho X giá trị bất kì ta đều có 
(x - 3) 2 > 0 do đó P(x) = (x - 3) 2 + 1 > 0 với mọi X. 


15 





Scan by chihao.info 


b) Q(x) = (x + I) 2 + ^ > 0 

v 2' 4 

c) R(x) = (x - 3)(x ~ 5) + 4 = X 2 - 8x + 19 = (x - 4) 2 + 3 > 0 


Bài 17 


Chứng minh rằng không có giá trị nào của biến X để đa thức dưới 
đây nhận được giá trị dương. 

a) p = - X 2 + 4x - 5 b) Q = -Sx 2 + 24x -18 

GỢI Ỷ : 

a) Xem bài 16, p = -1 - (X - 2) 2 < -1 với mọi X 

b) Q = -2 - (3x - 4) 2 


Bài 18 


Tim gtá trị của biến X để đa thức nhận giá trị lợn nhâ't. 

Trong mỗi trưòng hợp, xác định gíá trị lớn nhất của da thức, 
a) p = 5 - 8x - X 2 b) Q = 4x - X 2 + 1 

GỢI Ý : 

a) p SB -(X + 4) 2 + 21. Với x = -4, p đạt giá trị lớn nhât là 21 (ta viết: 

MaxP = 21). 

b) Q = - (X - 2) 2 + 5. Với X = 2, Q dạt giá trị lớn nhất Max Q = 5 


Bàỉ 19 


Tìm gỉá trị nhỏ nhât của biểu thức : 

a) A = (X - 1) (x + 2)(x + 3)(x + 6) 

b) B = X 2 - 4x + y 2 - 8y + 6 


16 






Scan by chihao.info 


GIẢI 

a) Ta có : (x — l)(x + 6) = X 2 -f 5x - 6 

(X + 2)(x + 3) = X 2 + 5x + 6 

=> A = (x 2 + 5x) 2 - 36 

Vì (X 2 + 5x) 2 > 0 nên A > - 36 . Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất 

là - 36 (ta viết Min A = -36) khi X 2 + 5x = 0, tức là khi X = 0 

hoặc X = —5 

b) B = X 2 - 4x + y 2 - 8y + 6 

= (x 2 - 4x + 4) + (y 2 - 8y + 16) + 6 - 4 - 16 
= (X - 2) 2 + (y - 4) 2 —14 > -14. 

B đạt giá trị nhỏ nhất Min B = -14 khi X = 2 và y = 4. 


r Bài 20 ! 

ỉ ỉ 

Tỉm bôn sô tự nhiên a, b, c, d dôỉ một khác nhau, sao cho 
a 2 + 2cd + b 2 và c 2 + 2ab + d 2 đều là sô' chính phương*. 

(Để thi Olympic toán Mascơva, LB Nga, 1999, lớp 8) 

GỢI Ỷ : 

Chọn sao cho ab = cd. ví dụ : a = 1, b = 6, c = 2. d = 3; a = 2, b = 6, 
c = 3, d = 4. 


(*) SỐ tụ nhiên n được gọi là một số chính phương nếu nó lầ bình phương cùa 
một số tụ nhiên. Ví dụ 9 = 3 2 ; 36 = 6 2 , các số 9 vồ 36 là các số chính phương. 


2- ĐHT8ĐS 


17 





Scan by chihao.inío 


• NGỤY BIỆN 

Kiến nặng bằng voi 



Long đang ngồi học bai thì Tuấn chay sang hỏi bạn : 

— Này Long ơi, cậu có tin rằng kiến nặng bằng uoi khống ? 

— Cậu nói chuyện hoang đường đấy à ? 

— Đàu phải chuyện bịa đặt, tối dùng toán học để chứng 
minh cho cậu xem nhé ! 

— Chứng minh xem nào ! 

— Thế nạy nhé : Gọi trọng lượng kiến là a (kg), trọng 

lượng voi là b (kg). Đặt c — - a + k (Ị) 

2 

(ỉ/ a — 2c — b 


18 


o 2c - a = b 


(2) 

(3) 


Scan by chihao.inío 


Nhởn vế với vế (2) và (3) ta được : 
ai2c — a) = b (2c — b) 
o 2ac — tí 2 = 2bc — b 2 

ữ 2 - 2ac = b 2 — 2bc (4) 

Cộng vào mỗi vế của (4) cùng đại lượng e 2 ta được : 
tí 2 - 2ac +c 2 = b 2 - 2bc + c 2 
o (a - cf = (b - cf 
=>a — c=ố — c => a = b 
— ứ sao í/iế n/iỉ ??? 


Bài 21 I 

_1 

Chứng minh rằng : 

Nếu X, y * 0 và (a 2 + b 2 )(x 2 + y 2 )=(ax + by) 2 thi - = - 

X y 


GIẢI 

(a 2 + b 2 )(x 2 + y 2 ) - (ax + bv) 2 = 

= a 2 y 2 + b 2 x 2 - 2abxy = (ay — bx) 2 = 0 

Oay-bx = 0O- = - 

X y 


Bài 22 


Cho X, y, m, n lả các số nguyên thỏa mãn hệ thức 
X + y = m + n 

Chứng minh rằng s = X 2 + y 2 + m 2 + n 2 lả tông các bình Rhương 
của ba sô' nguyên. 


19 




Scan by chihao.info 

ví dụ : I 2 + 3 2 + 5 2 + 7 2 = 2 2 + 4 2 + 8 2 ; 

21 2 + 22 z + 23 2 + 24 2 = I 2 + 2 2 + 45 2 . 

GỢI Ỷ ; 

s = X 2 + y 2 + m 2 + n 2 + 2x(x + y - m - n) 

= (X 2 + 2xy + y 2 ) + (X 2 - 2mx + m 2 ) + (X 2 - 2nx + n 2 ) 


Bàỉ 23 

Chúng minh rằng : 

a) Nếu n là tông của haỉ số chính phương thì 2n cũng là tống của hal 
sô chính phương. 

b) Nêu 2n là tông của hai số chính phương thỉ n cũng là tông của hai 
sô chính phương. 

c) Nếu n là tống của hai sô' chính phương thì n 2 cũng là tông của haỉ 
sô' chính phương. 

GỢI ý : 

a) n = a 2 + b 2 2n = (a - b) 2 + (a + b) 2 

b) 2n = p 2 + q 2 suy ra p, q cùng chẵn hoặc cùng lẻ, suy ra p * q và 

2 

p ~ q là các sô' nguyên, n = ( ) 2 + ( p ~-9. ) 2 

2 2 '2 ' 

c) n = a 2 + b 2 n 2 = (a 2 + b 2 ) 2 = (a 2 - b 2 ) 2 + (2ab) 2 

r Bài 24 ị 

ì_1 

a) Cho 8 * 11 ... 1 (có n chữ sô' 1), b = 100 ... 05 

(có n - 1 chữ sô'0). Chứng minh rằng ab + 1 là sô' chính phương. 

b) Cho sô u n = 11... 155... 5 (Có n chữ sô 1 và n chữ sô'5). Chứng 
minh rằng u n + 1 là một sô' chính phương. 


20 



Scan by chihao.info 


GIẢI 

a) Ta có : 

9a + 1 = 9 . (11 ... 1) + 1 = 10" 

b = 10 n + 5 = 9a + 6 

ab + 1 = a(9a + 6) + 1 = 9a 2 + 6a + ỉ = (3a+l) 2 (đpcm) 

b) Ta viết 

u n = 11... 1 55... 5 = 11 ... 100 ... 0 + 55 ... 5 

n chữ n chữ n chữ n chữ n chữ 

sốl số 5 số 1 8ố 0 số 5 

= 11 ... 1 X 10 n + 5 X 11 ... 1 

Đặt a = 11 ... 1, theo câu a) ta có 9a + 1 = 10 n . 

Do đó u n = a(9a + 1) + 5a = 9a 2 + 6a 

u n + 1 = 9a 2 + 6a + 1 = (3a + l) 2 = (33 ... 34) 2 

n-l chữ số 3 

2. Lập phương của môt tổng, mòt hiệu; tổng, hiệu của 
hai lập phương 

Dùng các chữ A, B để chỉ các biểu thức đại số ta có các hằng 
đắng thức : 

Lộp phương cùa một tổng 

(A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 (4) 

Lập phương của một hiệu 

(A - B) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 (5) 

Tong cùa hai lập phương 

A 3 + B 3 = (Ạ + B)(A 2 - AB + B 2 ) (6) 

Hiệu cùa hai lập phương 

A 3 - B 3 = (A - B)(A 2 + AB + B 2 ) (7) 

21 




Scan by chihao.info 


GHI CHỦ: Các hằng đẳng thức {4) và (5) đôi khi còn được viết dưới dạng : 
(A + B) 3 = A 3 + B 3 + 3AB(A + B) (4a) 

(A - B) 3 = A 3 - B 3 - 3AB(A - B) (5a) 


Bài 25 

Giải các phương trình : 

a) {X - 3) 3 - (X - 3){x 2 + 3x + 9) + 6(x + t) 2 = 15 ; 

b) x(x - 5)(x + 5) - (x + 2)(x 2 - 2x + 4) = 3 . 

GỢI Ỷ : 

a) Áp dụng các hằng đẳng thức (1), (5) và (7). Đáp số': X = - JL 

12 

b) Áp dụng các hằng đẳng thức (3) và (6). Đáp sô' : X = - — 

25 


Bài 26 

Cho a + b = s và ab = p. Hãy biểu diễn theo s và p các biểu thức 
sau dây : 

a) M = a 2 + b 2 b) N = a 3 t b 3 c) L = a 4 + b 4 

GIẢI 

a) M = (a + b) 2 - 2ab = s 2 - 2P 

b) N = (a + b) 3 - 3ab(a + b) = s 3 - 3PS 

c) L = (a 2 + b 2 ) 2 - 2a 2 b 2 = (S 2 - 2P) 2 - 2P 2 

= s 4 - 4S 2 P + 2P 2 - 





Scan by chihao.inío 


Bài 27 

a) Tính giá trị của đa thức : 

A = 2(x 3 + y 3 ) - 3(x 2 + y 2 ) vớỉ X + y = 1 

b) Biểu thức sau đây có phụ thuộc biến X không ? 

B = (X + I ) 3 - (X - I ) 3 - 6(x + 1)(x - 1) 

GỢI Ỷ : 

a) sử dụng các hằng đẳng thức (6) và (1). Đáp số: -1 

b) Sử dụng các hằng đẳng thức (7) và (2). Đáp số: B = 4, không 

phụ thuộc X. 


Bài 28 

Chứng minh các đẳng thức 

a) (x + y + z) 3 - (X + y - z) 3 - (X + z - y) 3 - (y + z - X) 3 = 24xyz . 

b) (X 2 + y 2 ) 3 + (z 2 - X 2 ) 3 - (y z + z 2 ) 3 = 3ÍX 2 + y 2 )(x 2 - z 2 )(y 2 + z 2 ) 

GỢI Y : 

a) Nhận xét rằng 

(A + B) 3 - (A - B) 3 = 2B 3 + 6A 2 B . 

(A + B) 3 + (A - B) 3 = 2A 3 + 6AB 2 . 

Viết vế trái dưới dạng 

[((y + z) + X) 3 - ((y + Z) - X) 3 ] - [(X + (y-z)) 3 + (X - (y - z)) 3 ] 
rồi sứ dụng nhận xét trên 

b) Nhận xét rằng: y 2 + z 2 = (x 2 +y 2 ) + (z 2 -x 2 ) và áp dụng hằng đẳng thức 

(A + B) 3 = A 3 + B 3 + 3AB(A + B) 

vào vế trái 


23 





Scan by chihao.inío 

3. Mở rông, tổng quát hóà mòt vài hàng đảng thức đáng 

nhớ 

Bình phương một tông của n hạng tử (n > 2) 

Hằng đẳng thức sau đây là mở rộng của hằng đẳng thức (1) : 

(Ai 4- A 2 + ... 4 An ) 2 = ảỊ 4 Aị 4 ... 4 A 2 + 2A 1 A Z 4 2AjA 3 4 
+ ... 4 2A 1 A n 4 2 A 2 A 3 + 2 A 2 A 4 4 
+ ... + 2A 2 A n 4 ... + 2A n _ 1 A n ( 8 ) 

Hãng đẳng thức ( 8 ) có thế’ phát biểu như sau: Bình phương một 
tống (n hạng tử) bằng tổng các bình phương của tất cả các hạng tử 
cộng với hai lần tích của mỗi hạng tử với các hạng tử đứng bên phải nó. 

Ví dụ : (a 4 b 4- c ) 2 = a 2 4- b 2 4- c 2 4- 2ab 4- 2ac 4- 2bc 

(a 4 b 4 c 4 d) z = a 2 4- b 2 4- c 2 4- d 2 4- 2ab 4- 2ac 4 

4- 2ad 4* 2bc 4- 2bd 4- 2cd 


I Bài 29 

Cho a, b, c là 3 sô' không dồng thời bằng không. Chứng minh rằng 
có ít nhất một trong các biểu thức sau đây có giá trị dương. 

X = (a 4 b + c ) 2 - 8ab 

y = (a 4 b 4 C ) 2 - 8bc 

z = (a 4 b 4 c) 2 - 8ac 

GIẢI 

Ta có : 

x4y 4z = 3(a 4- b 4- c) 2 — 8ab — 8bc — 8ac = 

= 3(a 2 4- b 2 4- c 2 ) - 2(ab 4- bc 4- ac) 

= a 2 4- b 2 4 c 2 4- (a 2 -2ab 4 b 2 ) 4 (b 2 -2bc 4 c 2 ) 4 (a 2 -2ac 4 c 2 ) 
=> x4y4z = a 2 4b 2 4c 2 4(a- b) 2 4 (b — c) 2 4 (a — c) 2 (1) 


24 




Scan by chihao.inío 

Bởi vì a, b, c không đồng thời tòng không nên 
a 2 + b 2 + e 2 >0 

Từ đẳng thức (1) suy rax + y + z>0. Tổng của ba hạng tử 
lớn hơn không thì ít nhất phải có một hạng tử dương. 


Bài 30 

a) Cho X, y, z khác không. Chứng minh rằng, nếu 

(a 2 + b 2 + c 2 )(x 2 4 y 2 + z*) = (ax + by 4 cz) 2 thì - = — = - 

X y z 

b) Cho X + y + z = 0, X 2 + y 2 + z 2 = 1. xác định giá trị của biếu 
thức M = X 4 + y 4 + z 4 


GIẢI 

a) (ax + by 4 cz) 2 - (a 2 4- b 2 4 c 2 )(x 2 + y 2 + z 2 ) = 

= 2abxy + 2acxz 4 2bcyz — a 2 y 2 - 

- a 2 z 2 - b 2 x 2 - b 2 z 2 - c 2 x 2 - c 2 y 2 = 0 


o (a 2 y 2 — 2abxy 4 b Z x 2 ) + (a 2 z 2 — 2acxz + c 2 x 2 ) 4 

4- (b 2 z 2 — 2bcyz + c 2 y 2 ) = 0 

o (ay - bx) 2 4 (az - cx) 2 4 (bz - cy) 2 = 0 


o 


ay - bx = 0 


_A-*^a_b_c 
az-cx = 0=5 > — “ — = - 


bz - cy = 0 x y 2 
b) M = X 4 + y 4 + z 4 - (x 2 + y 2 + z 2 ) 2 - 2(xV + y 2 z 2 + Z 2 X 2 ) (1) 
x 2 y 2 + y 2 z 2 + Z 2 X 2 = (xy + yz+zx) 2 - 2xyz(x + y + z) (2) 


xy + yz + zx = — Ị(x + y + z ) 2 - (x 2 + y 2 + Z 2 )J 


(3) 


Thay x + y + z = 0, X 2 4- y 2 + z 2 = 1 vào (1), (2), (3) ta có M = ì 

2 

25 




Scan by chihao.inío 


Bài 31 

ị__ 

Chứng minh đẳng thức sau : 

a) (a + b + c) 2 + (b + c - a) 2 + (c + a - b) 2 + (a + b - c) 2 ss 

= 4(a 2 + b 2 + c 2 ) (1) 

b) (a + b + C ) 3 - (b + c-a) 3 - (c + a-b) 3 - (a + b-c) 3 = 24abc (2) 

GIẢI 

a) Cách 1 : Áp dụng công thức (8) cho mỗi hạng tử vế trái của 
đẳng thức (1) và rút gọn rồi so sánh hai vế. 

Cách 2 : Viết vế trái của (1) dưới dạng : 

p = [(b + c) + a] 2 + [(b + c) - a] 2 + [a + (b-c)] 2 + [a - (b-c)] 2 
Nhận xét rằng : (A + B) 2 + (A - B) 2 = 2(A 2 + B 2 ) 
ta có : p = 2[(b + c) 2 + a 2 ] + 2[a 2 + (b - c) 2 ] 

= 4a 2 + 2[(b + c) 2 .+ (b - c) 2 ] = 4a 2 + 2.2(b 2 + c 2 ), đpcm 

b) Viết vế trái của (2) dưới dạng : 

Q = U(b+C) + a] 3 - [(b+c) - a] 3 > - {[a + (b-c)] 3 + [a - (b-c)] 3 }. 
Nhận xét rằng : 

(A + B) 3 - (A - B) 3 = 2B 3 + 6A 2 B 
(A + B) 3 + (A - B) 3 = 2A 3 + 6AB 2 
ta có : Q = {2a 3 + 6a(b + c) 2 } — {2a 3 + 6a(b — c) 2 } 

= 6a[(b + c) 2 — (b — c) 2 ] — 24abc , đpcm 


Bài 32 

Chứng minh các dẳng thức 

a) (ax + by + cz) 2 + (bx - ay) 2 + (cy - bz) 2 + (az - cx) 2 

= (a 2 + b 2 + c 2 )(x 2 + y 2 + 2 ?) (1) 


26 





Scan by chihao.inío 


b) (ab + bc + ca) 2 + (a 2 - bc) 2 + (b 2 - ca) 2 + (c 2 - ab) 2 = 

= (a 2 + b 2 + c 2 ) 2 (2) 

GỢI Ý : 

a) Áp dụng các hằng đẳng thức (8) và (2) cho vế trái của (1) và rút gọn. 
Thực hiện nhân cốc đa thức vê'phải của (1) rồi so sánh kêt quả. 

b) Từ (1) suy ra (2) bằng cách dặt X = b, y = c, z = a. 


• TỔNG, HIỆU HAI LŨY THỪA BẬC n 

A n - B n = (A - B)(A n_1 + A n ~ 2 B + ... + AB n ~ 2 + B n_1 ỳ 

với mọi n e N, n > 2 (9) 

Trong đẳng thức (9) nếu n là số tự nhiên chẵn, dương, 
thay B bời - B thi có : 

Ả 2k _ = (A + B ỵ A 2k - 1 _ A 2k-2 B + ^ + 

+ AB 2k ~ 2 - B 2k ~ 

với mọi k € N, k > 1 (10) 

Khi k = 1 thì đẳng thức (10) trở thành đẳng thức (3). 

Cũng trong đẳng thức (9) nếu n là một số tự nhiên lẻ lớn 
hơn 2, thay B bởi - B thì được : 

A 2k + 1 +B 2k + 1 = (A + B){A 2k _ A 2k - 1 B + + 

+ A 2 B* k - 2 - AB 2k - 1 + B 2k ) 
với k € N, k > 1 (lỉ > 

Khi k = 1 thì (11) trở về (6). 

Để chứng minh (10) và (11), chỉ cần thực hiện phép nhân 
ở vế phải rồi rút gọn. 



Scan by chihao.inío 


• LŨY THỪA BẬC n CỦA MỘT NHỊ THỨC. 

TAM GIÁC PASCAL VÀ NHỊ THỨC NEWTON (NIUTƠN) 


Khai triển (A + B) n để viết dưới dạng một đa thức với lũy 
thừa giam dần của A lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5... ta được: 

(A + B)° = 1 

(A + B) 1 = A + B 

(A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 

(A + B) 3 - A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 

(A + B) 4 = A 4 + 4A 3 B + 6A 2 B 2 + 4AB 3 + B 4 

(A + B) 5 = A 5 + 5A 4 B + 10A 3 B 2 + 10A Z B 3 + 5AB 4 + B 5 

Viết rièng các hệ số của các đa thức ở vế phải các đằng 
thức trên thành bảng có dạng tam giác như sau : 

Ã 

13 3 1 

1 4 Ai 1 


1 5 


\ổ\ 


0 5 1 


Nhìn vào các số trong bàng, ta nhận thấy : 

+ Mòi dòng đều có số đũu và số cuối là 1. 

+ Mối số của một dòng (khống kể sổ đàu và số cuối) bàng 
tổng của hai số ở dòng liền trền, ngay bèn trái va bèn phải 
của nó. 

Vi dụ : 2 = 1 + 1; 10 = 4 + 6 = 6 + 4 (theo các mũi tên). 


28 



Scan by chihao.info 


Các quy tắc trèn được chứng minh một cách tổng quát , theo 
đỏ khi biết các hệ số trong một dòng, ta xác định được cóc hệ 
số trong dòng kế tiếp. Vi dụ : 


Các hệ số ở dòng thứ 5 lồ : 
Các hệ số ở dòng thứ 6 lả : 



Nhờ đỏ ta viết được : 


(A + B) 6 = 

= A 6 + 6A 5 B + 15A 4 B 2 + 20A 3 B 3 + 15A 2 B 4 + 6AB 5 + B 6 

Bảng các hệ sổ thành lập theo quy tắc trên gọi la tam giác 
Pascal, mang tèn nhà toàn học Pháp B. Pascal (1623 - 1662). 
Nhờ tam giác Pascal ta viết được dễ dàng khai triển lũy thừa 
của một nhị thức. Tuy nhiên, đế viết được còng thức của 
(A 4- B) n , ta phải lập tam giác Pascal với n dòng, điều này 
khòng thuận tiện khi n lớn. 

Nhà bác học Anh I. Newton (Niutơn, 1643-1727) đã nêu 
ra cống thức tổng quát sau đày. được gọi là cõng thức nhị thức 
Newton, hay nhị thức Nevvton : 

(A + B) n = A n + nA n ~ l B 4- n(n zJ1 a h ~ 2 B 2 + 

1.2 


+ n ( n ~ ~ A' ì ~ 3 F 3 4- ... 4- n ( n A 2 B n 2 + 

1.2.3 1.2 

+ nAB n ~ 1 + B n (12) 


Chú ý ròng các hệ số trong cống thức nhị thức là đối xứng: 
hệ số của A n và B n bồng nhau (bòng 1), hệ số của A n_1 B và 
AB n_1 bàng nhau (bòng n), hệ số của A n 2 B 2 và A 2 B n 2 cùng 

bing 

1.2 


29 



Scan by chihao.inío 


Ví dụ : (A + B) 5 = 

= A 5 + 5A 4 B + A 3 B 2 + Ểj_Ể A 2 # 3 + 5AB 4 + B 5 

1.2 1.2 

= A 5 + 5A 4 B + 10A 3 B 2 + 10A 2 B 3 + 5AB 4 + B 5 . 


Bài 33 

Có bao nhiêu cách đọc từ TOAN trong hình a) ? (Các chữ được đọc 
từ trên xuổng, sau mỗi chữ thì đọc tiếp một trong hal chứ ở hàng ngay 
dưới, sát bên trái hoặc bên phải, như múi tên trong hình vẽ). 

VỚI cách đọc như trên thì cỏ bao nhiêu cách đọc TOAN HOC VUI trong 
hình b) ? 

T 
0 0 

A AA 
N N N N 
H H H HH 
0 0 0 0 0 0 
ccccccc 

vvvvvvvv - 
uuuuuuuuu 

I I I I I I I III 

b) 

3 IẢI 

Coi mỗi cách đọc từ TOAN là một con đường đi từ T đến N, 
qua o và A, theo chiểu các mũi tên như hình c). 

Chỉ có một con đường từ T đến 0, ta ghi chú số 1 vào đó, được 0(1). 


T 

/\ 

0 0 

y\/\ 

Ạ A A 

Á / \ / \ 

N N N N 




Scan by chihao.info 

Xét ba chữ A ở dòng tiếp theo : chỉ có 1 con đường đi đến các 
chữ A ở phía ngoài, ta ghi chú số 1 vào đó, được A(l); có 2 con 
đường đi đến chữ A ở giữa (1 con đường từ chữ 0 bèn trái, 1 con 
đường từ chữ o bên phải), ta ghi chú số 2 vào đó, được A(2). 

Xét bốn chữ N ổ dòng cuối : cũng chỉ có 1 con đường đi đến 
các chữ N ở phía ngoài, ta có N(l); với 'hai chữ N ở giữa, có 1 con 
đường từ A(ĩ) đến và 1 con đường từ A(2) đến, mà có 2 con đường 
đi từ T đến A(2), do đó số con đường đi đến N ở giữa phải là 
1 + 2 = 3, ta được N(3). 

Thay các chữ trên hình c) bằng các số tương ứng (chú ý rằng 
có thể thay T bằng 1) ta có hình d). 


T 

A . 

0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 

/\/\ 1 

Ạ(1)Ạ(2)Ạ(1) 1 1 

A A A 1 2 1 

N(1)N(3) N(3)N( 1) 13 3 1 

c) ' d) 


SỐ con đường đi từ T đến N là tổng các số ở dòng cuối của 
hình d), tức làcótấtcảl + 3 + 3+ l= 8 cách đọc từ TOAN. 

Tương tự như vậy, đối với TOAN HOC VUI, ta lập được bảng 
số như hình e). Dể thấy răng d) và e) chính là các tam giác Pascal. 


31 


Scan by chihao.inío 


1 

1 1 
1 2 1 
13 3 1 

14 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 
1 6 15 20 15 61 
1 7 21 35 35 21 7 1 
I 8 28 56 70 56 28 8 1 
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 

e) 

Có tất cả 1 + 9 + 36 + 84 + 126 + 126 + 84 + 36 + 9 + 1 = 512 
cách đọc TOANHOCVUI. 


B. PASCAL 

Blaise Pascal (1623-1662) là 
nhà Toán học, Vật lí học , Triết 
học , nhà vởn người Pháp. Ngay 
từ nhò Pascal đã sạy mê tự học, 
khám phá, Năm 16 tuổi ống đã 
viết bản luận văn "Những thiết 
diện cùa hình nón" được đánh giả 
xuất sác và sớm trớ thanh hội viên 
Hội Toán học, thành viên của Viện 
hàn Lâm khoa học Pháp sau nàỵ. 

Vĩnh biệt cuộc đời ở tuổi 39, Pascal đã để lại một số còng trinh 
trong lĩnh vực Toán học và Vật lí học như : định lí lớn Pascal 

32 




Scan by chihao.info 


về đường cỗnic, nguyên lí quy nạp toán học, lí thuyết xác suất, 
áp suốt khí quyển, sự càn bằng của chất lỏng ... ống còn để lại 
nhiều tác phẩm về Triết học, Văn học. 

Trong cuộc sóng gia đình, Pascal là người con, người em, 
rất hiếu thào, tận tình. Pascal mồ còi mẹ từ khi mới 4 tuổi, 
cha ống là người cương trực bị nền chuyên chế Phàp săn đuổi 
phai lưu lạc ở nước ngoài mãi đến năm 1640 mới trở về Phờp. 
Khi về nước lại có chuyện làm phật ý vị chức sắc tôn giáo 
quyền uy nèn buộc phởi chuyển gia đình từ Paris về một thành 
phố nhỏ phía bắc nước Pháp, ở đó cha Pascal làm kế toán của 
sở tai chính. Suốt ngày nạy sang ngày khốc và nhiều khi chiều 
tối lúc về nhà ông phải bù đầu với cóc con số cùng các phép 
tính cồng kềnh. Pascal rất thương cha, Ồng thường giúp cha 
tính toán và từ còng việc ấy, ông nẩy ra ý định chế tạo mậy 
tinh đế cha đỡ cực nhọc. 

Năm 1642 sau mấy nởm làm việc khống mệt mỏi với nhiều 
phương án thiết kế khác nhau, chỉ với các vật liệu gò, đồng, 
xương, Pascal đà chế tạo chiếc máy tính đầu tiên của nhàn loại 
có thể cộng, trừ nhàn, chia được. Đó là món quà tặng cha, cũng 
là món quà của thiên tài Pascal hiến tặng cho cả nhàn loại. 


§3. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

Phân tích một đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức thành 
một tích của nhiều đa thức khác. Nhờ vận dụng linh hoạt các tính 
chất giao hoán, kết hợp của các phép công và nhân và tính chất phân 
phối của phép nhân đối với phép cộng các đa thức, ta có nhiều phương 
pháp phân tích một đa thức thành nhân tử. 

1. Phương pháp đât nhân tử chung 


3- ĐHT8ĐS 


33 



Scan by chihao.inío 


Ị Bài 34 

i___ 

Phân tích thành nhân tử đa thức 

A = p m+2 q - p m+ y - p 2 q n+1 + pq n+3 
GIẢI 

Đa thức A có thể viết lại dưới dạng : 

A = pq . p m+1 - pqp m q 2 - pqpq n + pq . q n+2 
Các hạng tử của A đều có nhân tử chung là pq : 

A = pq[p m+1 - p m q 2 - pq 11 + q n+2 ] 

= pq[(pp m - p m q 2 ) - (pq 11 - q n q 2 )3 
= pq[p m (p - q 2 ) - q n (p - q 2 )] 

= pq(p - q 2 )(p m - q 11 ) 


I Bài 35 

Chứng minh rằng không thể có các sô' nguyên a, b, c, d nào thỏa mãn 
các đẳng thức : 

abcd - a = 1961; abcd - b = 961 

abcd - c = 61 ; abcd - d = 1 

(Đề thi Olympic toán lớp 7 Mascova, vỏng II, 1961) 

GỢI Ý : 

Chứng minh bằng phản chúng 

GIẢI 

Giả sử có các số nguyên a, b, c, d thỏa mãn các đẳng thức đã cho. 
Phân tích vế trái của các đẳng thức đã cho thành nhân tử, ta có : 

a(bcd - 1) = 1961 (1) 

bíacd - 1) = 961 (2) 


34 





Scan by chihao.info 


(3) 

(4) 


e(ábd — 1) = 61 
d(abc - 1) = 1 

Vế phải của (1) là một số lẻ do đó phải là tích của hai số lẻ, 
suy ra a là một số lẻ. Tương tự, từ các đẳng thức (2) (3) và (4) ta 
suy ra b, c, d phải là các số lè. 

Bốn số a, b, c, d lẻ nên tích abcd là số lẻ và hiệu abcd - a Ịà 
một số chẵn. Điều này mâu thuẫn với giả thiết abcd - a * 1961 là 
một số lẻ. Vậy không thể có các số nguyên a, b, c, d thỏa mãn các 
điếu kiện đã ra. 

2. Phương pháp dùng hàng đảng thức 


Bài 36 

Phân tích đa thức thành nhân tử 

a) 25x 4 - 10x 2 y + y 2 b) -16a 4 b 6 - 24a 5 b 5 - 9a 6 b 4 

c) 8m 3 + 36m 2 n + 54mn 2 + 27n 3 d) 25x 2 - 20xy + 4y 2 

GIẢI 

a) 25x 4 - 10x 2 y + y 2 = (5x 2 ) 2 - 2(5x z )y + y 2 = (5x 2 - y) 2 

b) -16a 4 b 6 - 24a 5 b 5 - 9a 6 b 4 = -a 4 b 4 (16b 2 + 2 . (4b)(3a) + (3a) 2 ) 

= — a 4 b 4 (4b + 3a) 2 

c) 8m 3 + 36m 2 n + 54mn 2 + 27n 3 = 

= (2m) 3 + 3(2m) 2 3n + 3(2m)(3n) 2 + (3n) 8 = (2m + 3n) 3 . 

d) 25x 2 - 2oxy + 4y 2 = (5x) 2 - 2(5x)(2y) + (2y) 2 = (5x - 2y) 2 . 

ị Bài 37 

[ - 

Phân tích đa thức thành nhân tử : 

a) 4b 2 c 2 - (b 2 + c 2 - a 2 ) 2 b) (ax + by) 2 - (ay + bx) 2 

c) {a 2 + b 2 - 5) 2 - 4(ab + 2) 2 d) (4x 2 - 3x - 18) 2 - (4X 2 + 3x) 2 


35 




Scan by chihao.inío 


GIẢI 

a) (2bc + b 2 + c 2 - a 2 )(2bc - b 2 - c 2 + a 2 ) = 

- [(b + C) 2 - a 2 ][a 2 - (b - c) 2 ] 

= (b + c + a)(b + c — a)(a 4- b — c)(a — b + c) 

b) (ax 4* by + ay -f bx)<ax 4- by - ay — bx) = 

= (a 4- b)(x + y)(a - b)(x - y). 

c) (a 2 4- b 2 - 5 + 2ab + 4)(a 2 + b z - 5 - 2ab - 4) 

= [(a + b) 2 - l][(a - b) 2 - 9] 

= (a 4- b + l)(a + b - l)(a - b 4- 3)(a - b - 3). 

d) (4x 2 - 3x ~ 18 4- 4x 2 4- 3x)(4x 2 - 3x - 18 - 4x 2 - 3x) 

= (8x 2 - 18)(—6x - 18) 

= [2(4x 2 - 9)][—6(x + 3)] 

= — 12(2x + 3)(2x ~ 3)(x 4- 3) . 


Bài 38 

Phân tích thành nhân tử: 

[4abcd + (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 )] 2 - 4[cd(a 2 + b 2 ) + ab(c 2 + d 2 )] 2 . 

(Đề thi vô địch toàn lớp 7 vỏng II, Belarussia, 1985) 

GIẢI 

Biểu thức có dạng : A 2 - B 2 , trong đó 

A * 4abcd + (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 ) 

B = 2cd(a 2 + b 2 ) + 2ab(c 2 + d 2 ) 

Ta có : 

A 2 - B 2 - (A + B)(A - B) 


36 



Scan by chihao.info 


A + B = (a 2 + b 2 )(c 2 + đ 2 ) + 2cd(a 2 + b 2 ) + 4abcd + 2ab(c 2 + d 2 ) 
= (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 + 2cd) + 2ab(2cđ+c 2 + d 2 ) 

= (c + d) 2 (a 2 + b 2 + 2ab) 

= (c + d) 2 (a + b) 2 

Tương tự như vậy, ta phân tích được : 

A - B = (c - d) 2 (a - b) 2 
Cuối cùng ta có : 

A 2 - B 2 = (a + b) 2 (a - b) 2 (c + d) 2 (c - d) 2 . 


Bài 39 

Phân tích thành nhân tử 

a) 9(x + y - I) 2 - 4(2x + 3y + I) 2 b) -4x 2 + 12xy -9^ + 25 

c) X 2 - 2xy + y 2 - 4m 2 + 4mn - n 2 d) 8x 3 + 64 

GỢI Ý : 

a) [3(x + y - I)] 2 - [2(2x + 3y + I)] 2 áp dụng hằng đẳng thức (3) 

b) 5 2 - (2x - 3y) 2 

c) (X - y) 2 - (2m - n) 2 

d) (2x) 3 + 4 3 áp dụng hằng đẳng thức (6) 


Ị Bài 40 

Chứng mình rằng : 

a) Nếu m là một số nguyên thi (2m + I) 2 - 1 chỉa hêt cho 8 ; 

b) Hiệu các bình phương của hai sô chẵn liên tiếp chia hết cho 4; 

c) Hiệu bình phương của hal sô' lẻ liên tiếp chia hêt cho 8. 


37 





Scan by chihao.info 


GIẢI 

a) Ta có : (2m + l) 2 “ 1 = (2m + 1 + l)(2m + 1-1) 

= 4m (m + 1) 

m và m + I là hai số nguyên liên tiếp, nên chắc chắn phải có một 
số là số chẵn. Do vậy tích m(m + 1) chia hết cho 2. 

Vậy : 4m(m + 1) phải chia hết cho 8, 

b) Lấy một số chẵn là 2n thì số chẵn liền sau nó là 2n + 2. 

Hiệu : (2n + 2) 2 - (2n) 2 = 4(2n + 1), chia hết cho 4. 

c) Lấy một số lẻ là 2n + 1 thì số lẻ liền trước nó là 2n — 1. 
Ta xét hiệu : 

(2n + l) 2 - (2n—l) 2 = [(2n + 1) + (2n-l)][(2n + 1) - (2n-l)l 
= 8n, chia hết cho 8. 

3. Phương pháp nhóm các hạng tử 


Bài 41 

Tìm tât cả các giá trị của X, y sao cho : 

xy + 1 = X + y 

GIẢI 


xy+ 1 — X - y = 0 
o (xy - x) + (1 - y) = 0 
o X (y - 1) + (1 - y) = 0 


o (x — 


1) íy - 



1, y tùy ý 
1, X tùy ý 


Bài 42 


38 


Phân tích thảnh nhân tử 
a) X 2 - 2x - 4y 2 - 4y 


b) X 4 + 2x 3 - 4x - 4 





Scan by chihao.info 


c) X 3 + 2x 2 y - X - 2y 

e) ac^ - adx - bc 2 * + cdx + bdx - C 3 X 

h) X 2 - y 2 - 2x - 2y 

Đáp sổ': 

a) (x + 2y)(x - 2y - 2) 
c) (X - 1)(x + 1)(x + 2y) 


d) 3X 2 - ay 2 - 2(x - y) 2 
g) X 3 - 4x 2 - 9x + 36 
ỉ) a 5 - ax 4 + a 4 x - X 5 

b) {X 2 - 2)(x 2 + 2x + 2) 
d) (X - y)(x + 5y) 


e) dx(-a + b + c) + c 2 x(a - b - c) = x(b + c - a)(d-c 2 ) 


g) (X - 3)(x - 4) (X + 3) h) (x + y)(x - y - 2) 

i) (a - x){a 2 + x 2 )(a + X ) 2 


4. Phương pháp tách môt số hạng tử thành tổng cùa 
nhiêu hạng tử 

Ta phân tích một hạng tử thành tổng của nhiều hạng tử thích 
hợp, để xuất hiện những nhóm số hạng mà ta có thể phân tích thành 
nhân tử bầng phương pháp dùng hầng đẳng thức, đặt nhân tử chung... 


Bài 43 

Phân tích thành nhân tử : X 2 - 6x + 8 

GIẢI 

Có thể chọn các hạng tử khác nhau để tách hạng tử đó một 
cách thích hợp 

Cách 1 : 

X 2 - 6x + 8 = (X 2 - 2x) - 4x + 8 

= x(x - 2) - 4(x - 2) = (x - 2)(x - 4) 

Cách 2 : 

X 2 - 6x + 8 = (x 2 - 6x + 9) - 1 

= (X - 3) 2 - 1 = (x - 3 + l)(x -3-1) 

= (x - 2)(x - 4) 


39 




Scan by chihao.info 

Cách 3 : 

X 2 - 6x + 8 = (X 2 - 4) - 6x + 12 

= (x - 2)(x 4 2) - 6 (x - 2) 

= (X - 2)(x 4-2-6) 

= (x - 2)(x - 4) 

Cách 4 : 

x 2 - 6x 4- 8 = (x 2 - 16) - 6x 4- 24 

= (x - 4)(x 4- 4) - 6 (x - 4) 

= (x - 4)(x 4-4-6) 

= (x - 4)<x - 2) 

Cách 5 : 

X 2 - 6x 4- 8 = (x 2 - 4x 4- 4) - 2x 4- 4 
= (x - 2) 2 - 2(x - 2) 

= (x - 2)(x -2-2) 

= (x - 2)(x - 4) 

ị Bài 44 

ị_ 

Phồn tích thành nhân tử : 

a) X 2 - 7xy 4 10y 2 ; b) a 2 - 5a - 14 

GỢI Ỷ : 

a) Tách : 7xy = 2xy 4 5xy. Kêt quả : (x - 2y)(x - 5y) 

b) Tách : 5a = -2a 4 7a. Kêt quả : (a 4 2)(a - 7) 


Bài 45 

1 

Phân tích thảnh nhân tử : 

a) 2m 2 4 lOm 4 8 ; 

b) 4p 2 - 36p 4 56 ; 


40 


c) X 3 - 5x 2 - 14x ; 

d) x 2 yz 4 5xyz - 14yz 





Scan by chihao.inío 


GỢI Ỷ: 

a) Tách lOm as 4m + 6m. Kết quả : 2(m + 1)(m + 4) 

b) Biểu diễn : 36p - 16p + 20p. Kết quả : 4(p - 2)(p - 7) 

c) Kêt quả : x(x + 2){x - 7) 

d) Biểu diễn 5xyz = -4xyz + 9xyz! Kết quả : yz(x - 2)(x + 7) 

Bài 46 Ị 

__ j 

Phân tích thành nhân tử : 

a) a 4 + a 2 + 1 ; d) X 3 - 19x - 30 ; 

b) a 4 + a 2 - 2 ; e) X 3 - 7x - 6 . 

c) X 4 + 4x z - 5 ; 

GỢI Ỷ : 

a) a 4 + a 2 + t = (a 4 + 2a 2 + 1) - a 2 . 

b) {a 4 - 1) + (a 2 - 1) = (a - 1)(a + 1 )(a 2 + 2). 

c) (x 4 + 4x 2 + 4) - 9 = (X 2 + 5)(x - 1)(X + 1) 

d) (X 3 - 9x) - (lOx + 30) = (X + 3)(x + 2)(x - 5). 

e) (x 3 - X) - (6x + 6) = (X - 3)(X + 1)(x + 2). 

5. Phương pháp thèm bớt cùng mòt hạng tử 

Ta thêm hay bớt cùng một hạng tử vào đa thức đã cho để làm 
xuất hiện những nhóm số hạng mà ta có thể phân tích được thành 
thừa số bằng các phương pháp : đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng 
thức... 


I Bài 47 


Phân tích thành nhân tử : 
a) a 4 + 64 ; 


b) a 4 + 4b 4 . 


41 





Scan by chihao.info 

GIẢI 

a) a 4 + 64 = (a 2 ) 2 + 8 2 + 2.8a 2 - 2.8a 2 

= (a 2 + 8) 2 - (4a) 2 
= (a 2 + 8 + 4a)(a 2 + 8 - 4a) 

= (a 2 + 4a + 8)(a 2 - 4a + 8) 

b) a 4 + 4b 4 = (a 2 ) 2 + (2b 2 ) 2 + 2(a z )(2b 2 ) - 2(a z )(2b 2 ) 

= (a 2 + 2b 2 ) 2 - (2ab) 2 
= (a 2 + 2b 2 + 2ab)(a 2 + 2b 2 - 2ab) 


Bài 48 

Phân tích thành nhân tử 

a) X 2 - X - 12 d) X 2 + 7x + 12 

b) X 2 + 8x + 15 e) X 2 + 6x + 8 

c) X 4 - X 2 - 12 g) X 5 - X 4 - 1 

Đáp sô': 

a) (X + 3) (X - 4) b) {X + 3) (X + 5) 

c) (X 2 + 3)(x - 2)(X + 2) d) (x + 3) (X + 4) 

e) (X + 2) (X + 4) g) (X 3 - X - 1)(x 2 - X + 1) 

Chú thích 

Người ta chứng minh được rằng kết quả trong các phân tích trên đây là 
những đa thức không thể phân tích thành tích của những da thức với hệ sô' ià 
các sô' hữu tĩ có bậc nhỏ hơn nữa. 

Nói riêng, tam thức bậc hai ax 2 + bx + c không phân tích được thành nhân 
tử (Ịà nhị thức bậc nhằt) nếu A = b 2 - 4ac là sô' âm hoặc không phải là bình 
phương của một sô' hữu tỉ. 

Ví dụ: 

x 2 + x+1(a = b = c = 1) không phân tích được thành nhân tử vì 

A = b 2 - 4ac = 1 - 4 < 0 ; đôì với 2X 2 + 3x - 1 cũng vậy, vì 

A = b 2 - 4ac s= 3 2 +4.2 = 17 không phải là bình phương của một sô' hữu tỉ 


42 




Scan by chihao.inío 

6. Phương pháp đăt biến phụ 


Bài 49 

Phân tích thành nhân tử : 

(X 2 + y 2 ) + 4x 2 + 4x - 12 . 

GIẢI 

A - (x 2 + x) 2 + 4x 2 + 4x - 12 
= (X 2 + x) 2 + 4(x 2 + x) - 12 

Đặt y * X 2 + X, ta được : 

A - y 2 + 4y - 12 = y 2 + 4y + 4 ■- 16 
= (y + 2) 2 - 4 2 = (y + 2 + 4)(y + 2-4) 
= (y + 6) (y - 2) 

= (X 2 + X + 6)(x - l)(x + 2) . 


Bài 50 

Phân tích thành nhân tử: 

a) (X 2 + 4x + 8) z + 3x(x 2 + 4x +.8) + 2X 2 ; 

b) (X 2 + X + 1)(X 2 + X + 2) ~ 12 ; 

c) (X + 1)(X + 2)(x + 3)(x + 4) - 24. 

GỢI Ỷ : 

a) Đặt X 2 + 4x + 8 = y 

y 2 + 3xy + 2x 2 = (y 2 + 2xy + X 2 ) + (xy + X 2 ) 
Kêt quả : (X 2 + 5x + 8)(x + 2)(x + 4) 

b) Đặt X 2 + X + 1 = y . 

y(x + 1) - 12 = (y - 3)(y + 4) 


43 





Scan by chihao.inío 

c) Đê’ ý rằng : 1 + 4 = 2 + 3, ta nhóm các nhân tử trong tích như sau : 

[(X + 1)(x + 4)][(x + 2)(x + 3)] ss (X 2 + 5x + 4)(x 2 + 5x + 6) 

Đặỉ X 2 + 5x + 4 = y 

Kêt quả : x(x + 5)(x 2 + 5x + 10) 

7. Phân tích thành nhân tử bàng cách phối hợp nhiều 
phương pháp 


Bài 51 

Phân tích thành nhân tử 

a) (X 2 + y 2 - 5) 2 - 4(xy + 2) 2 

b) (X 2 + 8x + 7)(x 2 + 8x + 15) + 15 

c) (X + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24 . 

GỢI Ý : 

a) Âp dụng hằng đẳng thức (3) và (2). 

Đáp số: (x + y - 1)(x + y + 1)(x - y - 3)(x - y + 3) 

b) Dùng biến phụ Y = X 2 + 8x + 7. 

Đáp sô': (x 2 + 8x + 10)(x 2 + 8x + 12) 

c) Viết(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) -24= [(X + 2}(x + 5)3[(x + 3){x + 4)]-24 
rồi dùng biến phụ X 2 + 7x + 10 s Y. 

Đáp số: (X 2 + 7x + 16)(x + 1)(x + 6) 


Bài 52 

Phân tích thành nhân tử 

a) X 3 + X 2 Z + y 2 z - xyz + y 3 

b) bc(b + c) + ca(c - a) - ab(a + b) 

c) a 2 {b - c) + b 2 (c - a) + c 2 (a - b) 


44 





Scan by chihao.inío 


GỢI Ý: 

a) X 3 + y 3 + z(x 2 + y 2 - xy) = (X + y + z)(x 2 + y 2 - xy) 

b) Tách c~a = c + b- b-a. Đáp số: (a + b)(b + c)(c - a) 

c) Tách c-a = c- b + b-a. Đáp số: (b - c)(a - b)(a - c) 


Bài 53 

Nhân tích thành nhân tử 

a) p = a 6 - a 4 + 2a 3 + 2a 2 

b) Q = X 9 - X 7 - X 6 - X 5 + X 4 + X 3 + X 2 - 1 
GỢI Ỷ : 

a) p = a 2 (a 4 - a 2 + 2a + 2) =8 a 2 [a 2 (a 2 - 1) + 2(a + 1)] 

Đáp số: p = a 2 (a + 1)(a 3 - a 2 + 2) 

b) Q = (X 9 - X 7 ) - (X 6 - X 4 ) - (x 5 -x 3 ) + x 2 - 1 

= (X 2 - 1)(x 7 - X 4 - X 3 + 1) = (X - 1) 3 (x + 1) 2 (x 2 + 1)(x 2 + x + 1). 


Bài 54 

Phân tích thành nhân tử: 

(X + y + z) 3 - X 3 - y 3 - z 3 

(Đề thi vô địch toán lớp 8, vỏng 1 Belarussia 1952) 

GIẢI 

A = (x + y + z ) 3 — X 3 - y 3 — z 3 

= [(X + y + z ) 3 - X 3 ] - (y 3 + z a ) 

Áp dụng các hằng đẳng thức (6) và (7) 

A = (x + y + z- x)[(x + y + z) 2 + (x + y + z)x + X 2 ] - 

- (y + z)(y 2 - yz + z 2 ) 


45 





Scan by chihao.info 


= (y 4* z)[x 2 4- y 2 4- z 2 4- 2xy + 2xz + 2yz 4- xy+xz 4- X 2 4- x 2 

“ y 2 + yz - z 2 ] 

= (y 4- z)(3x 2 4- 3xy 4- 3xz 4- 3yz) 

= 3(y 4- z)[x(x 4- y) 4- z(x 4- y)] = 3(x 4- y)(y 4- z)(x 4- z) 


Bài 55 

Phân tích thành nhân tử : 

(a 4- b 4- c) 3 - (a 4- b - c) 3 - (b 4- c - a) 3 - (c+a - b) 3 

GỢí Ý: 

Đặt: a + b - c = z 

b 4- c - a = y 
c 4- a - b = z 
=> x + y + z = a + b + c 
Ta đưa bài toán về bài toán vừa giải ở trên 

Đáp số: 6abc 


Bài 56 

Phân tích thành nhân tủ : 

(b - c) 3 + (C - a) 3 4- (a - b) 3 

(Đề thi học sinh giỏi toán cấp II, Miền Bắc, 1962) 


GỢI Ý: 


Đặt : X - 
Ta có : I 


b — c, y = c-a, 2 = a - b 
X 4- y = b - a 

x + z = a-c =>x + y + z = 0 
y 4 z = c-b 


Ta đưa về bài toán để giải 


Đáp số: 3(a - b){a - c){c - b) 


46 





Scan by chihao.inío 


Bài 57 

Phân tích thành nhân tử : 

X 3 4 y 3 4 z 3 - 3xyz 

(Đề thi vào lớp 10 chuyên toán trường Lê Hồng Phong, TP.HCM, 1988) 

GIẢI 

Cách 1 : 

Áp dụng các hằng đẳng thức : 

(a + b) 3 = a 3 + b 3 4 3ab(a + b) 
a 3 4- b 3 = (a + b)(a 2 - ab 4 b 2 ) 

Ta được : 

M = X 3 + y 3 4 z 3 - 3xyz 

= (x 4 y) 3 + z 3 — 3xyz — 3x 2 y — 3xy 2 
= (x + y + z)[(x 4 y) 2 - (x + y)z + z 2 ] - 3xy(x + y + z) 

= (x 4 y 4 z)(x 2 4y 2 4z 2 -xy — yz — zx) 

Cách 2 : 

(x + y + z) 3 = x 3 + y 3 4- z 3 4- 3xy(x + y 4 z) + 

4 3xz(x 4 y 4 z) 4 3yx(x 4 y 4 z) - 3xyz 

Từ đây ta có : 

X 3 4 y 3 4 z 3 - 3xyz = (x 4 y 4 z) 3 - (x 4 y 4 z)(3xy 4 3yz 4 3xz) 
= (x 4 y 4 z)(x 2 4 y 2 4 z 2 — xy — yz - xz). 


Ị Bài 58 

_ 

Phân tích thành nhân tử : 

(x + yf-x 5 -y 5 


47 




Scan by chihao.info 


GIẢI 

Khai triển (x + y) 5 theo nhị thức Newton (công thức (12), §4) 
ta có : 

A = (X + y) 5 - X 5 - y 5 

= 5x 4 y + 10x 3 y + 10x 2 y 3 + 5xy 4 
= 5xy(x 3 + 2x 2 y + 2xy 2 + y 3 ) 

Mà : X 3 + y 3 = (x + y)(x 2 - xy + y 2 ) 

2x z y + 2xy 2 - 2xy(x + y) 

Do đó : A = 5xy(x + y)(x 2 + xy + y 2 ) 

r Bài 59 

l- 

Phân tích thành nhân tử : 

A = (X 2 + y 2 ) 3 + ( 2 ?- X 2 ) 3 - (y 2 + z 2 ) 3 

(Đề thi vô địch toán lớp 8, vỏng I, Belarussia 1957) 

GIẢI 

Cách 1 : 

Biến đổi (X 2 + y 2 ) 3 + (z 2 - X 2 ) 3 theo công thức tổng của hai lập 
phương, ta được : 

(y 2 + z 2 )[(x 2 + y 2 ) 2 - (X 2 + y 2 )(z 2 - X 2 ) + (z 2 - X 2 ) 2 ] 

Thay vào A, ta có : A = (y 2 + Z 2 )B 

B = [(X 2 + y 2 ) 2 - (x 2 + y 2 )(z 2 - X 2 )] + [(z 2 - X 2 ) 2 - (y 2 + z 2 ) 2 ] 
= [(X 2 + y 2 )(2x 2 + y 2 - z 2 )] + [(2z 2 - X 2 + y 2 )(-x 2 - y 2 )] 

= (X 2 + y 2 )(3x 2 - 3z 2 ) 

Vậy : A = 3(y 2 + z 2 )(x 2 + y 2 )(x 2 - z 2 ) 

48 




Scan by chihao.inío 


Cách 2 : 

Thay (y 2 + z 2 ) 3 = [(x 2 + y 2 ) + (z 2 - X 2 )] 3 vào A, ta có : 
A = - 3(x 2 + y 2 ) 2 (z 2 - X 2 ) - 3(x 2 + y 2 )(z 2 - X 2 ) 2 
= 3(x 2 + y 2 )(x 2 - z 2 )(x 2 + y 2 + z 2 - X 2 ) 

= 3(x 2 + y 2 )(x 2 - z 2 )(y 2 + z 2 ) 



Phân tích thành thừa sô': 

A = 2a 2 b 2 + 2bV + 2a z c 2 - a 4 - b 4 - c 4 . 

Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba cạnh của tam giác thì A > 0 

(Đề thi vào chuyên toán Miền Bắc, 1979) 

GỢI Ỷ: 

Thêm bớt các hạng tử thích hợp và nhóm các hạng tử: 

A = 4a 2 b 2 - (a 4 + 2a 2 b 2 + b 4 )+(2b 2 c 2 + 2a 2 c 2 ) - c 4 . 

= (2ab) 2 - [(a 2 + b 2 ) 2 - 2c 2 (a 2 + b 2 ) + c 4 ] 

= (2ab) 2 - [(a 2 + b 2 ) - c 2 ] 2 

= (2ab + a 2 + b 2 - c 2 )(2ab - a 2 - b 2 + c 2 ) 

= (a + b + C)(a + b “ c)(c + a - b)(c - a + b) 

Nếu a, b, c là các cạnh của tam giác thì a > 0, b > 0 , c > 0 và các nhân 
tử của biểu thức trên ơều dương (theo các bât đẳng thức về các cạnh trong tam 
giác) nên A > 0. 


4- ĐHT8ĐS 


49 



Scan by chihao.inío 


§4. CHIA ĐA THỨC 

1. Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức 

a) Đơn thức A chia hết cho đơn thức B * 0 nếu và chỉ nếu 
mỗi biến số có trong B đều có trong A với số mũ mỗi biến trong B 
không lớn hơn số mũ của biến tương ứng trong A. 

Vi dụ : 9x 2 y 4 z chia hết cho 12xy 3 

18xy 2 z 2 không chia hết cho 6y 3 z . 

b) Để tìm thương của đơn thức A chia cho đơn thức B 

- Ta chia hệ số của A cho hê số của B 

— Chia mỗi lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa cùng biến 
đó trong B. 

— Nhân các kết quả. 

Ví dụ : 9x 2 y 4 z : 12xy 3 = — x 2_1 y 4_3zl_0 = — xyz 

12 4 

c) Nếu mỗi đơn thức hạng tử của đa thức A chia hết cho đơn 
thức B 96 0 thì đi tìm thương Q = A : B, ta chia mỗi hạng tử của 
A cho B rổi cộng các kết quả lại. 

Ví dụ : [3x 5 y 2 + 4x 3 y 3 - 5x 2 y 4 ] : 2x 2 y 2 = I X 3 + 2xy - I y 2 . 

2 2 


Bài 61 

Thực hiện các phép tính 

a) (2x' 3 y)(3xy 2 ): 2x 3 y 3 b) (3a 

(a 2 b 2 ) 4 

0 (2xy 2 ) 3 (3x 2 ỵ) 2 
(2xV) 2 

Đáp số: a) 3x b) 27b c) 18xy 4 


50 




Scan by chihao.inío 


Bài 62 

Thực hiện phép tính 

a) (3a 6 x 3 + ậaV-Aax 5 ) :ậax 3 

'5 7 10 7 5 

b) (9x z y 3 - 15x 4 y 4 ): 3x 2 y - (2-3x z y)y z 

Đáp số: a) a 5 + - a 2 x - -X 2 b) y 2 - 2x 2 y 3 
7 2 


I Bài 63 

Thực hiện phép tính 

a) (6x 2 - xy): x + (2x 3 y + 3xy 2 ): xy - (2x-1)x 

b) (X 2 - xy): X + (6x z y 5 - 9x 3 y 4 + 15x 4 y 3 ): I x 2 y 3 

Đáp số: a) 7x + 2y b) 10x 2 + X - 6xy - y + 4y 2 

2. Chia đa thức cho đa thức 

Định lí: cho hai đa thức một biến f và g (với g * 0) bao giờ 
cũng tồn tại duy nhất một cặp đa thức q và r sao cho 

f = gq + r 

trong đó bậc của r nhỏ hơn bậc của g. 

Nếu r = 0 ta bảo f chia hết cho g, kí hiếu f : g 

Khi thực hiện phép chia ta cần sắp đa thức chia và bị chia theo 
lũy thừa giảm dần của biến rồi đặt phép tính như phép chia các số. 

Ta có thể chia các đa thức của nhiều biến bằng cách chọn một 
biến làm chính và sắp theo lũy thừa giảm dần của biến chính, các biến 
còn lại coi như hằng số và đạt phép tính đề’ thực hiện phép chia. 


51 




Scan by chihao.info 


Bài 64 

Thực hiện phép tính chia để tìm thương và dư 

a) f = 4x 3 - 3x 2 + 1 chta cho g = X 2 + 2x - 1 

b) (2 - 4x + 3x 4 + 7X 2 - 5x 3 ): (1 + X 2 - X) 

GIẢI 

a) 4x 3 - 3x 2 + 1 X 2 + 2x - 1 

4x 3 + 8x 2 — 4x 4x — 11 

- 1 lx 2 + 4x + 1 

- llx 2 - 22x + 11 

26x - 10 


Kết luận : Đa thức thương : 4x — 11, đa thức dư : 26x — 10 

b) Trước hết sắp các đa thức bị chia và đa thức chia theo lũy 
thừa giảm dần rồi đặt phép tính. 


3x 4 — 5x 3 + 7x 2 — 4x + 2 x 2 -x+l 

- 3x 4 - 3x 3 + 3x 2 3x 2 - 2x + 2 

-2x 3 + 4x 2 - 4x + 2 
-2x 3 + 2x 2 - 2x 

2x 2 - 2x + 2 
2x 2 —2x + 2 


0 

Đa thức 3x 4 —5x 3 + 7x 2 —4x + 2 chia hết cho đa thức x 2 —x + 1 
Đa thức thương : 3x 2 - 2x + 2 


52 




Scan by chihao.inío 


Bài 65 

Chia các đa thức 

a) f = 4x s + 3xy 4 - y 5 + 2x 4 y - 6xV, g = 2x 3 + y 3 - 2xy 2 

b) f = 2a 3 + 7ab 2 - 7a 2 b - 2b 3 , g = 2a - b 


GIẢI 

a) Chọn biến X ìàm chính, sắp đa thức bị chia và chia theo lũy 
thừa giảm dần của biến X và đặt phép tính như saư : 


4x 6 + 2x 4 y - 6x 3 y 2 + 3xy 4 - y 5 
4x 6 - 4xỹ + 2x 2 y 3 


2x 4 y - 2x 3 y 2 - 2x 2 y 3 + 3xy 4 - y 6 
2x 4 y _ - 2xỹ 4- xy 4 

-2x 3 y 2 + 2xy 4 - y 6 

-2x 3 y 2 + 2xy 4 - y 6 


2x 3 - 2xy 2 + y 8 
2x 2 + xy - y 2 


0 


b) Chọn a làm biến chính 

2a 3 - 7a 2 b + 7ab 2 ~ 2b 3 2a - b 

2a 3 - a 2 b a 2 - 3ab + 2b 2 

—6a 2 b + 7ab 2 - 2b 3 
—6a 2 b + 3ab 2 


4ab 2 - 2b 3 
4ab 2 - 2b 3 


0 


53 




Scan by chihao.info 


Bài 66 

Thực hiện phép chia để tìm đa thức thương và dư : 

a) 19X 2 - 11x 3 + 9 - 20x + 2x 4 chia cho 1+X 2 - 4x 

b) 3x 4 y-x® - 3x 3 y 2 + X 2 y 3 -X 2 y 2 + 2xy 3 -y 4 chỉa cho X 3 - X 2 y + y 2 

Đáp số: a) Thương 2X 2 - 3x + 5 dư : 3x + 4. 

b) Thương -X 2 + 2xy - y 2 , chia hêt. 

Bài 67 

Thực hiện các phép tính 

a) (2x + 4y) 2 : (X + 2y) - (9x 3 - 12X 2 - 3x): (-3x) - (X 2 + 3)3 . 

b) (13xV - 5x 4 + 6y 4 - 13x 3 y - 13xy 3 ) : (2y 2 - X 2 - 3xy) 

Đáp số: a) 8y - 10 b) 3y 2 - 2xy + 5x 2 

• TÌM ĐA THỨC THƯƠNG BANG phương pháp 
ĐỒNG NHẤT HỆ số (HÊ SỐ BẤT ĐỊNH) 

Ta dựa vào mệnh đề sau đày : 

Nếu hai đa thức P(x) và Q(x) băng nhau : 

P(x) = Q(X) 

thì các hạng tử cùng bậc ở hai đa thức phải có hê số bầng nhau. 
Ví dụ : P(x) = ax 2 + 2bx ~ 3 

Q(x) = X 2 - 4x - p 
Nếu P(x) = Q(x) 

thi ta có : a = 1 (hệ số của lũy thừa 2) 

2b = —4 (hệ số của lũy thừa 1) 

—3 — —p (hạng tử khống đổi) 

Tức lầ : a — l, b — —2, p — 3 


54 





Scan by chihao.inío 


Bài 68 

Cho biết đa thức 3x 3 - 7x 2 + 4x - 4 chỉa hết cho nhị thức X - 2. Tìm 
đa thức thương. 


GIẢI 

Gọi đa thức bị chia là f(x), đa thức chia là g(x). 

ở đây f(x) là đa thức bậc ba, còn g(x) là đa thức bậc nhất, vì 
vậy thương phải là đa thức bậc hai, nghĩa là thương có dạng : 

h(x) = ax 2 + bx + c 


Ta có : 
3 


3x 3 - 7x 2 + 4x - 4 = (x - 2)(ax + bx + c) 


= ax 3 + (b - 2a)x 2 + (c - 2b)x - 2c . 


Đồng nhất hè số ở hạng tử cùng bậc ỏ hai vế, ta được : 
a = 3 

b - 2a = -7 = 
c — 2b — 4 
—2c = -4 


a = 3 
b = -1 
c = 2 


Đa thức phải tìm là h(x) = 3x 2 - x + 2 . 

Chú ý : Ta có thể nhận xét về hệ số cao nhất và hạng tử không 
đổi của f(x), g(x) và h(x), để có ngaỳ: a = 3, (-2c) = -4. Do đó c = 2. 


Bài 69 

Phân tích da thức : p(x) = X 4 - X 3 - 2x - 4 thành nhân tử, biết rằng 
một nhân tử có dạng : 

X 2 + dx + 2 . 

GỢI Ỷ : 

X 4 - X 3 - 2x — 4 = (X 2 + dx + 2)(ax 2 + bx + c) 

55 





Scan by chihao.info 

Nhận xét: 

- về hệ sô' cao nhât: ax 2 x 2 = X 4 => a sa 1 . 

- Về hệ số không đổi: C.2 = -4 => c = - 2 

X 4 - X 3 - 2x ~ 4 = (X 2 + dx + 2)(x 2 + bx-2) 
Tim ra b ss 0, d = -1 


Bài 70 

vớỉ giá trị nào của a và b thì đa thức : 

X 3 + ax 2 + 2x + b 

chia hết cho đa thức : X 2 + X + 1. 

Hãy giải bàl toán bằng hai cách khác nhau. 

(Đê' thi học sinh giỏi toán cấp II toàn quốc, 1976) 

GIẢI 

Cóch 1 : 


Chia f(x) cho X 2 + X + 1. 

Ta được dư là (2 — a) x + (b 4- 1 — a) “ r(x). 
Ta có phép chia hết khi và chỉ khi r(x) = 0 
2 - a “ 0 


Tức là 


b + 1 — a = 0 


suy ra a = 2 và b = 1 


Cách 2 : 

Chú ý răng f(x) bậc 3, còn đa thức chia là bậc 2, nên thương 
phải là một nhị thức bậc nhất, có dạng X + k. Từ đó : 

(x 4- k)(x 2 + X + 1) = X 3 + ax 2 + 2x + b 

(X + k)(x 2 + X + 1) = X 3 + (k + l)x 2 + (k + l)x + k 

o X 3 + ax 2 + 2x + b = X 3 + (k +• l)x 2 + (k + l)x + k 


56 




Scan by chihao.info 


Hệ số của các hạng tử cùng bậc phải tòng nhau, suy ra : 

a = k + 1 
2 - k + 1 
b = k 

Từ đây ta có : k — 1, a = 2, b = 1. 


• ĐỊNH LÍ BÉZOUT (BÊZU) VÀ ỨNG DỤNG 
ĐỊnh lí Bézout 

Dư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thức X - a bòng 
f(a) (giá trị của f(x) tại X = a) : 

f(x) = (x - a) q(x) + f(a). 

(Bézout , 1730 - 1783, nhà toán học Pháp) 

Hệ quả : Nếu a là nghiệm của đa thức f(x) thì f(x) chia hết cho x-a. 
Áp dụng : Định lí Bézout có thể dùng để phàn tích một đa 
thức thành nhàn tử. Thực hiện như sau : 

Bước 1. Chọn một giả trị X = a nào đó vầ thử xem X - a 
có phái là nghiệm của f(x) khàng. 

Bước 2. Nếu f(a) - 0, theo định lí Bézout ta có : 
f(x) = (x - a)p(x) 

Để tim p(x) thực hiện phép chia fĩx) cho X - a 

Bước 3. Tiếp tục phàn tích píx) thành nhân tò nếu còn phàn 
tích được. Sau đò viết kết quà cuắi cùng cho hợp u. 

Phân tích thành nhân tử đa thức sau đây : 

f(x) = X 3 - X 2 - 14x + 24 


57 




Scan by chihao.inío 


GIẢI 

Ta thử vận dụng định lí Bézout. 

Bước 1. Thử X = 2 ta thấy : f(2) = 2 3 - 2 2 - 28 + 24 = 0 

Vậy 2 là một nghiêm của f(x). Theo hệ quả của định lí Bézout 
thì f(x) chia hết cho X — 2. 

f(x) = (x - 2)p(x) 

Bước 2. Thực hiện phép chia f(x) cho X — 2 : 

X 3 - X 2 - 14x + 24 X - 2 

X 3 - 2x 2 X 2 + X - 12 

X 2 - 14x 
X 2 - 2x 

-12X + 24 
— 12x + 24 

0 

Vậy : f(x) = (X-2)(X 2 + X- 12) 

Bưốc 3. p(x) = X 2 4- X - 12 có p(3) = 0 tức là X = 3 là nghiêm 
của p(x). Vậy p(x) chia hết cho X — 3. 

X 2 + X - 12 X - 3 
X 2 - 3x ■ X + 4 

4x - 12 
4x - 12 

0 

p(x) = (X - 3)(x + 4) 

Vậy f(x) = (x - 2) (x - 3) (x + 4) 

Nhận xét: 

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nhờ vào định 1) Bézout chỉ 
áp dụng được khi ta đã biết dược một nghiệm của f(x). Thường thì việc xác định 

58 



Scan by chihao.inío 


nghiệm của f(x) không dễ dàng. Đôi với,những đa thức f{x), tương đôi đơn giản, 
người ta dự đoán một sô' giá trị của X để xem có phải là nghiệm của f(x) không. 
Trong Đại sô' học có một định lí giúp chúng tạ định hướng và hạn chê' được sô' 
giá trị X cần lựa chọn; định lí ây, phát biểu trong điều kiện cụ thể của ta như sau: 

"Cho đa thức với các hệ sô' nguyên : 

f(x) = a n x n + a n _ 1 x n " 1 + ...'+a 0 

Nếu f(x) có nghiệm nguyên thì nghiệm đó phải là ước sô'của hạng tử độc 
lập ao" 

Do vậy, ta tìm các nghiệm nguyên của f(x) chỉ trong tập các ước sô' của 
a D mà thôi. 

Ở đây ta có hai trường hợp đặc biệt: 

- Nếu tổng các hệ sô' a n + a n _ t + ... + a, + ao = 0 thì đa thức sẽ có 
nghiệm X = 1 , nghĩa là nó chia hết cho X - 1 . 

- Nếu tông các hệ số của các sô'hạng bậc lẻ bằng tông các hệ sô' của 
các sô'hạng bậc chằn thì đa thức có nghiệm X = -1, nghĩa là nó chia hêt cho 

X + 1. 

Trong bài tập 71 ta chĩ cần thử xem các giá trị ±1, ±2. ±3, ±4, ±6, ±12, 
±24 có phai là nghiệm của f(x) không. Bằng cách thử dần từ sô'nhỏ đến sô' lớn 
tạ có được f(2) = f(3) = f(—4) = 0. 

Vậy f(x) chia hêt cho (x - 2), (x - 3), (x + 4); 


Bài 72 

Phân tích thảnh nhân tử : 

f(x) = X 3 + 4X 2 + 4x + 3 

GỢI Ỷ : 

Hạng tử dộc lập 3 có các ước sô' ±1, ±3. Ta chỉ thử trong bôn sô' ±1, 
±3 mà thôi. 

f(+1) = 12, f(-1) = 2, f(3)=78, f(-3) = 0 

Vậy f(x) chia hêt cho X + 3. 

Chia f(x) cho X + 3 : 

(X 3 + 4x 2 + 4x + 3): (X + 3) = X 2 + X + 1 
Vậy X 3 + 4X 2 + 4x + 3 = (X + 3)(x 2 + X + 1) 


59 




Scan by chihao.info 


Bài 73 

Phần tích thành nhân tử : 

a) X 3 - 7x - 6 ; b) X 3 - 19x - 30 ; 

c) a 3 - 6a 2 + lia - B . 

GỢI Ý : 

a) Cách 1 : 

Sử dụng phương pháp tách một hạng tử : 

X 3 - 7x - 6 = (X 3 - X) - (6x + 6) 

Cách 2 : 

Áp dụng định lí Bézout: 

Đặt f(x) = x 3 - 7x - 6 . Vì -1 là một ước sô'của 6, ta tính f(— 1 ) = 0. 
Vậy f(x) chia hêt cho (x + 1). Ta có : f(x) = (X + iXx 2 - X - 6). 

Ta thây X = -2 là nghiệm của X 2 - X - 6, ta suy ra được : 

X 2 - X - 6 = (X + 2)(x - 3). 

Kết quả : f(x) = (x + 1) (x + 2) (x - 3) . 

b) Cách 1 : 

X 3 - 19x - 30 = (X 3 - 9x) - (10X + 30) 

= xtx 2 - 9) - 10(x + 3) . 

Cách 2 : 

Ầp dụng định lí Bézout: 

Đặt f(x) = X 3 - 19x - 30. Xét một ước số của 30, ta được f(-2) = 0. 
Ta chia cho (x + 2). 

f(x) = (x + 2)(x 2 - 2x - 15). 

X 2 - 2x - 15 nhận X = 5 làm nghiệm. Do vậy : 

f(x) = (X + 2)(x + 3)(x - 5). 

c) a 3 - 6a 2 + lia - 6 = (a - 3)(a - 2)(a - 1) 


60 




Scan by chihao.info 


Bài 74 

Phân tích thành nhân tử: 

p = (X + y + z) - X - y - ? . 

GIẢI 

Trong bài 54, ta đã giải bài toán bằng cách áp dụng hằng dẳng thức. Sau 
đây ià một cách giải khác, dùng định lí Bézout. 

Coi p là một đa thức đối với X, ta thấy p = 0 khi X = —y, 
chứng tỏ p chia hết cho X + y. Vì trong p, vai trò của X, y, z là 
như nhau, nèn p cũng chia hết cho y + z và z + X, nghĩa là p chia 
hết cho tích : 

(x + y)(y + z)(z + x). 

Vì p là đa thức bậc hai đối với X (khi bỏ dấu ngoặc thì số hạng 
chứa X 3 không còn), nên p phải có dạng : 

p = k(x + y)(y + z)(z + x) 

Cho (x; y; z) mòt giá trị cụ thể ta tìm được k. 

Ví dụ : 

Với X = y = 1, z = 0 

thì (x + y + z) 3 - X 3 - y 3 - z 3 = (1 + l) 3 - l 3 - l 3 = 6 

k(x + y)(y + z)(z + x) = k(l + 1)(1 + 0)(1 + 0) = 2k 
Do đó 2k = 6 => k = 3. 

Vậy : p = 3<x + y)(y + z)(z + x). 


Bài 75 

Phân tích thành nhân tử : 

p = a(b + c)(b 2 - c z ) + b(c + a)(c 2 - a 2 ) + C(a + b)(a 2 - b 2 ). 


61 





Scan by chihao.info 


GIẢI 

Coi p lắ một đa thức bậc 3 đối vối a. 

Cho a — b, có thể thấy rằng p = 0, vậy p chia hết cho a — b. 

Do a, b, e, có vai trò như nhau, nên p chia hết cho cả b — c, c - a. 

Ta có : 

p = (a - b)(b — c)(c — a)Q 

trong đó Q là bậc nhất đối với a. Vì vai trò a, b, c như nhau, nên 
Q cũng là bậc nhất đối với b, c; và trong Q hê số của a, b, c phải 
bằng nhau, nghĩa là ta có : 

Q = A (a + b + c) 

Do đó : p = A(a - b)(b - c)(c — a)(a + b + c) 

Để xác định A, ta thay chẳng hạn a = 2, b = 1, c = 0 và được : 

-6 = -6A hay A - 1 

Vậy : p = (a - b)(b - e)(c - a)(a + b + c). 


Bài 76 


Xác định giá trị k để đa thức : 

f(x) = X 4 - 9x 3 + 21X 2 + X + k 
chia hết cho đa thức : g(x) = X 2 - X - 2 

GIẢI (vắn tắt) 


Cách 1 

Lấy f(x) chia cho g(x) để tìm số dư và đặt số dư bằng 0 để tìm k. 
Ta có : 

X 4 - 9x 3 + 21x 2 + X + k =(x 2 - X - 2)(x z - 8x + 15) + k + 30. 
f(x) chia hết cho g(x) thì cần và đủ là : 

r(x) = k+30=0=>k = -30. 


62 




Scan by chihao.info 


Cách 2 

Ta có : X 2 - X - 2 = (x - 2)(x + 1) 

Như vậy nếu f(x) chia hết cho X 2 - X - 2, thì cũng chia hết cho 
(x - 2)(x + 1). Áp dụng định lí Bézout và định nghĩa phép chia hết, 
ta thay X = -1 vào f(x) : 

f(_l) = l+ 9 + 21-l + k = 0=>k = -30 
Chú ý: 

Có thể tính f(2) dể có cùng kết quả 


Bài 77 

Tìm tât cả các sô tự nhiên k dể cho đa thức : 

f(k) = k 3 + 2k 2 + 15 
chia hêt cho nhỉ thức : g(k) = k + 3. 

GỢI Ý : 

Cách 1 

Hãy viết k 3 + 2k 2 + 15 = (k + 3)(k 2 - k + 3) + 6 
Đểf(k) chia hêt cho k + 3 thì cần và đủ ià 6 chia hêt cho k + 3. Nêu k là 
sô'tự nhiên thì k + 3 > 3, vì thế 6 chia hêt cho k + 3 khi và chỉ khi k = 0 hoặc . 
k = 3. 

Cách 2 

Áp dụng định lí Bézout, chia f(k) cho g(k) = k - (-3) ta tìm được số dư. 

f(-3) = -27 + 18 + 15 = 6 
Sô dư này phải chia hết cho k + 3. 


Bài 78 

VỚI glá trỉ nào của a và b thì đa thức : 

f(x) = X 4 - 3x 3 + 3x 2 + ax + b 

chia hêt cho đa thức : g(x) = x 2 - 3x + 4 

(Đề thi vào chuyên toán Hà Nội, 1979) 


63 





Scan by chihao.inío 


' GỢI Ý: 

Chia f{x) cho g(x) ta được thương là X 2 - 1 và dư là (a - 3) X + b + 4, 
f(x) I g(x) khi và chỉ khi dư bằng 0, 

Tử đây suy ra: a-3 = 0=>a==3 
b + 4 = 0=>b = -4 


I Bài 79 

Phân tích thành nhân tử đa thức 

f(x) = X 3 - (a + b + C)x 2 + (ab + ac + bc)x - abc VỚI a, b, c là ba 
sô' khác nhau. 

GIẢI 

Ta có : f(a)= a 3 — (a + b -f c)a z + (ab + ac + bc)a — abc = 0 

Theo định lí Bézout f(x) : (x — a). Tương tự ta thấy f(b) = 0 
f(c) = 0, do đó f(x) : (x — b) và f(x) : (x — c). Po a, b, c là ba số 
khác nhau nên f(x) chia hết cho tích (x - a)(x - b)(x — c) và 

f(x) = X 3 — (a + b 4- c)x 2 + (ab + ac + bc)x — abc 
- (x - a)(x - b)(x - c)q(x) 

Đa thức f(x) bậc ba, đa thức chia (x — a)(x — b)(x — c) bậc ba 
cho nên thương q(x) là hăng số k. 

f(x) = x 3 — (a + b + c)x 2 + (ab + ac + bc)x — abc 
= k(x — a)(x — b)(x — c) 

Cho X = 0 ta được : f(0) — —abc = —kabc => k = 1 

Vậy X 3 — (a + b + c)x 2 + (ab + ac + bc)x — abc = 

— (x — a)(x — b)(x — c) 




Scan by chihao.inío 

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I 


Bài 80 

Các biểu thức sau đây có phụ thuộc X không ? 

a) A = (X - 2) 2 - (X - 3)(x - 1) ; 

b) B = (X + 1)(X* - X + 1) - (X - 1)(x 2 + X + 1) ; 

c) c = (X - I) 3 - (X + I) 3 + 6(x + 1)(x - 1) ; 

d) D = (X + 3) 2 - (X - 3) 2 - 12x . 

GỢI Ý : 

Áp dụng các hằng đẳng thức để khai triển các biểu thức, ta được : 
a) A = -2x + 7 phụ thuộc X. b) B = 2 : không phụ thuộc X. 

c) c = -8 : không phụ thuộc X. d) D = 0 : không phụ thuộc X. 


Bài 81 

Giải các phương trình : 

a) X 3 - 16x = 0 ; b) 2X 3 - 50x = 0 ; 

c) X 3 - 4x 2 - 9x + 36 = 0 ; d) Sx 2 - 4(x 2 - 2x + 1) - 5 = 0 . 


GỢI Ỷ : 

Phân tích vế trái thành tích các nhân từ. Tích bằng 0 khí và chỉ khi một 
trong các nhân tử bằng 0. 

Đáp số: a) X = 0; ±4 b) X = 0; ±5 
c) X = ±3; 4 d) X = 1; -9 


Ị Bài 82 

I__ 

Giải các phương trình : 

a) (X 2 - 9) 2 - (X - 3) 2 = 0 ; b) X 3 - 3x + 2 = 0 ; 

c) (2x - 3)(x + 1) + (4x 3 -6X 2 - 6x): (~2x) = 18. 


s- ĐHT8ĐS 


65 






Scan by chihao.inío 

GỢI ý : 

a) (X 2 - 9) 2 - (X - 3) 2 = 0 ; 
(X - 3) 2 (x + 2)(x + 4) = 0 

b) X 3 - 3x + 2 = 0 ; 

(X - 1) 2 (x + 2) = 0 

c) Đáp sô' : x = 9 


Bài 83 

Chia các đa thức : 

a) (3x 4 - 8x 3 - 10X 2 + 8x - 5): (3X 2 - 2x+1) ; 

b) (2x 3 - 9x 2 + 19x - 15): (x 2 - 3x + 5) ; 

c) (15x 4 - X 3 - X 2 + 41x - 70) : (3X 2 - 2x+7) ; 

d) (6x 5 - 3x 4 y + 2xV + 4x 2 y 3 - 5xy 4 + 2y 5 ): (3x 3 - 2xy 2 + y 3 ). 

GIẢI 

a) Cách 1 : 

Chia thông thường 

3x 4 - 8x 3 - 10x 2 + 8x - 5 3x 2 - 2x + 1 

3x 4 - 2x 3 + X 2 • x 2 _ 2x - 5 

—6x 3 - llx 2 + 8x - 5 
—6x 3 + 4x 2 - 2x 

-15x 2 + lOx - 5 
- 15x 2 + lOx - 5 

0 


66 


Cách 2 : 

Dùng phương pháp hệ số bất định. Giả sử ta có phép chia hết. 




Scan by chihao.info 

- Ta nhận tháy ròng , hệ số của hạng tử có bậc cao nhất của đa 
thức bị chia vầ của đa thức chia là bòng nhau (bòng 3). Vày hệ số 
của hạng tử có bộc cao nhất của thương phải là 1. Tương tự như rổy, 
hạng tử khống đổi cùn thương phải là -5 (-5.1 = -5). Mát khác, 
đa thức bi chia có bộc là 4, đa thức chia có bộc là 2. Vày đa thức 
thương cỏ bậc là 2. Do vậy đa thức thương phải cỏ dạng : 

X 2 + ax - 5 

Ta có : 

3x 4 - 8x 3 - 10x 2 + 8x - 5 = (3x 2 - 2x + l)(x 2 + ax - 5) (*) 
Khai triển vế phải bằng phép nhân các đa thức, ta có : 

3x 4 - 8x 3 - 10x 2 + 8x - 5 = 

= 3x 4 + (3a - 2)x 3 + (-15 - 2a + l)x 2 + (a + 10)x - 5 
Hê số của các hạng tử cùng bậc ở hai vế phải bằng nhau, ta 
suy ra : 

3a - 2 = -8 
-15 - 2a + 1 = -10 
a + 10 = 8 

Cả ba đẳng thức đểu cho a = -2. 

Vậy đa thức thương là : X 2 - 2x - 5. 
b) Cách 1 : 

Chia thông thương (các bạn tự giải). 

Cách 2 : 

Sử dụng phương pháp đồng nhất các hệ số (phương pháp hệ số 
bất định). Giả sử đây lằ phép chia hết. 

Ta thấy ngay thương phải là một nhị thức bậc nhất mà hệ số 
của X là 2, hạng tử khống đổi là -3. 

Đó là 2x — 3. 

Kiểm tra lại, ta thấy đúng là : 

(2x 3 - 9x 2 + 19x - 15) = (x 2 - 3x + 5)(2x - 3). 


67 



Scan by chihao.inío 


c) Đớp số: 5x 2 + 3x - 10. 

d) Cách 1 : 

Ta nhận thấy : 

— Đa thức bị chia bậc 5, đa thức chia bậc 3. Vậy đa thức thương 
phải là bậc 2. 

— Hệ số của hạng tử có bậc cao nhất của X trong đa thức bị 
chia là 6, trong đa thức chia là 3. Vậy hệ số của hạng tử có bậc cao 
nhất của X trong thương là 2. 

Tương tự, hệ số của hạng tử có bậc cao nhất của. y trong thương 

là 2. 

Vậy thương phải có dạng : 2x 2 + axy + 2y 2 . 

Ta có : (6x 5 - 3x 4 y + 2 x y + 4 x y - 5xy 4 + 2y 5 ) = 

= (3x 3 - 2xy 2 + y 3 )(2x 2 + axy + 2y*) (**) 

Đồng nhất các hệ số của các hạng tử cùng bậc ở hai vế sau khi 
khai triển, ta có : a = — 1. 

Vậy thương là : 2x 2 — xy + 2Ỳ* . 

Cách 2 : 

Chia thông thường 

Chú ý : Trong câu a), từ đẳng thức (*), chỉ còn phải xác định hệ sô' a. 
Thay vì khái triển vế phải của (*) và đồhg nhất hệ sô'ở hai vế, ta có thể tìm hệ 
sô' a nhanh hơn bằng cách cho X một giá trị đặc biệt. Cho X = 1, từ (*) có 

1-8 - 10+ 8- 5 = (3 - 2+ 1)(1 + a - 5) 

và có a = -2. 

Tương tự như vậy, trong câu d), cho X, y một giá trị đặc biệt trong đẳng 
thức (**), ví dụ X = 1, y = 1, ta có 

6-3 + 2 + 4 — 5 + 2 = (3 — 2 + 1)(2 + a + 2) 
từ đó có a = -1. 

Bạn đọc có thể thây ơể dàng cách chọn thích hợp giá trị đặc biệt của ẩn 
trong từng trường hợp cụ thể. 


68 



Scan by chihao.inío 


Bài 84 

Chứng minh rằng : 

a) a 2 + 2a + b 2 + 1 >0 VỚI mọl giá trị của a và b 

b) X 2 + y 2 + 2xy + 4 > 0 VỚI mọl giá trị của X, y. 

GỢI Ý : 

Chứng minh vế trái là tổng nhũng sô' không âm : 

a) a 2 + 2a + b 2 + 1 a a 2 + 2a + 1 + b 2 

= (a+ I) 2 + b 2 

b) X 2 + y 2 + 2xy + 4 = X 2 + 2xy + y 2 + 4 

= (X + y) 2 + 4 


Bài 85 

a) Tìm X để biêu thức sau có giá trị nhỏ nhât: X 2 + X + 1 . 

b) Tìm gỉá trị lớn nhâ't của biếu thức : P(x) = 2 + X - X 2 

c) Tỉm gíá trị nhỏ nhât của các biêu thức : 

1) X 2 - 4x + 1 ; 2) 4x 2 + 4x + 11 ; 

3) 3x 2 - 6x + 1 ; 4) X 2 — 2x + y 2 — 4y + 6 . 

d) Chứng minh rằng : P{x) = (x - 3)(x - 5) + 2 
luôn luôn dương VỚI mọl glá trị của X. 

GỢI Ỷ : 

a) X 2 + X + 1 = (x + 1) 2 + - > - đạt giá trị nhỏ nhât là 

v 2 1 4 4 

(x + 1 ) 2 = 0, tức X = - 1 
2' 2 

b) Đáp số: - khi X = - 

4 2 


69 


|w 





Scan by chihao.info 

c) 1) -3 khi X = 2 

2) 10 khi X = - — 

2 

3) -2 khi X = 1 

4) X 2 - 2x + y 2 - 4y + 6 = (X - I) 2 + (y - 2) 2 + 1 

d) Viết (X - 3)(x - 5) + 2 = (X - 4) 2 + 1 


Bài 86 

Tim glá trị nhỏ nhât của biểu thức : 

A = h(h + 1)(h + 2)(h + 3) 

GỢI Ý : 

h(h + 1)(h + 2)(h + 3) = h(h + 3)(h + 2)(h + 1) 
= (h 2 + 3h)(h 2 + 3h + 2) 

Đặt h 2 + 3h = X 

A = X(X + 2) = X 2 + 2x = X 2 + 2x + 1 - 1 
= (X + I) 2 - 1 > - 1 

Giá trị nhỏ nhât của A là -1. 


Bài 87 

a) Phân tích da thức P(x) thành nhân tử : 

P(X) = 3x 2 - 27x + 54 

VỚI giá trị nào của X thì P(x) nhận gỉá trị không âm ? 

b) Tỉm m và p sao cho biểu thức : 

A = m 2 - 4mp + 5p 2 + lũm - 22p + 28 
dạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị ấy. 


70 





Scan by chihao.inío 


GIẢI 

a) P(x) = 3x 2 - 27x + 54 
= 3(x 2 - 9x + 18) 

= 3(x 2 - 3x - 6x + 18) 

= 3[(x 2 - 3x) - (6x - 18)3 
= 3[x(x - 3) - 6(x - 3)3 
— 3(x — 3)(x — 6) 

P(x> > 0 o (x — 3)(x — 6) > 0 
Lập bảng xét dấu của (x — 3)(x — 6) : 


X 


3 


6 


X—3 

- 


+ 


+ 

x-6 

- 


_ 

0 

+ 

(x—3)(x-6) 

+ 

0 

- 

0 

+ 


Vậy p(x) > 0 o X < 3 hoậc X > 6 
b) Ta biến đổi A về dạng : 

A = m 2 — 4mp + 5p 2 + lOm — 22p + 28 

= m 2 — 4mp + 4p 2 + lOm — 20p + p 2 - 2p 4- 1 + 27 

= (m - 2p) 2 + 10(m - 2p) + (p - l) 2 + 25 + 2 

= (m - 2p) 2 + 10(m - 2p) + 5 2 + (p - l) 2 + 2 

A - (m - 2p + 5) 2 + (p - l) 2 + 2 > 2 

A đạt giá trị nhỏ nhất tòng 2 khi và chỉ khi 

p 1 ® o p = 1 và m = —3 

Ị m - 2p + 5 = 0 


71 



Scan by chihao.info 


Bài 88 

Phân tích các biêu thức sau thành nhân tử : 

a) m 3 - 6m 2 + lim - 6 ; b) X 4 + 6x 3 + 7X 2 - 6x + 1 ; 

c) n 8 + n 4 + 1 . 

GỢI Ỷ : 

a) m 3 - 3m 2 - 3m 2 + 9m + 2m - 6 = m 2 (m-3) - 3m(m - 3) + 2(m-3) 

= (m - 1)(m - 2)(m - 3) 

b) X 4 + 3x 3 + 3x 3 + 9x 2 - X 2 - X 2 - 3x - 3x + 1 
Nhóm các hạng từ một cách thích hợp để có kêt quả : 

(X 2 + 3x- I) 2 

c) Thêm và bớt n 4 vào biểu thức và nhóm các hạng từ một cách thích hợp 
Kết quả :'(n 2 - n + 1)(n 2 + n + 1)(n 4 - n 2 + 1) 


Bài 89 

Phân tích thành nhân tử : 

a) A = bc(a + d)(b - c) - ac(b + d)(a - c) + ab(c + d)(a - b) 

(Đề thi học sinh giỏi cấp II Miền Bắc, 1969); 

b) B = (z - x)y 3 - (z - y)x 3 + (X - y)z 3 

GIẢI (Vắn tắt) 

a) Khai triển biểu thức, giản ước các hạng tử đồng dạng đưa A 
về dạng : 

A = d[a 2 (b - c) - b 2 (a - c) + c 2 (a - b)] (1) 

Ta nhận thấy : (b - c) = (a - c) - (a - b) (2) 

Đem thay (2) vào (1) ta có kết qua’: 

A = đ(a — c)(a - b)(b - c) 

Chú ý : Có thể thay (2) vào ngay biểu thức ban đầu của A rồi mới khai 
triển và nhóm các hạng tử một cách thích hợp. 


72 





Scan by chihao.inío 

b) Ta nhận xét : z - y - (z - x) + (x — y) 

Thay vào B : 

B = (z - x)y 3 - [(z - x) + (X - y)]x 3 + (x - y)z 3 
= (z - x)y 3 - (z - x)x 3 - (x - y)x 3 + (x - y)z 3 
= (z - x)(y 3 - X 8 ) + (x - y)(z 3 - X 3 ) 

■ Có thể dùng hê quả của định lí Bézout: 

Dl thấy răng B = 0 với X = z, z = y, y — X và X = —(y + z), 
do đó ta viết được : 

B = k(x - z)(z - y)(y - x)(x + y + z) 

Cho x = 2, y = 1, z = 0, được k = 1. 


Bài 90 

Phân tích thành nhân tử : 

P(x, y, z) = xy(x - y) + yz(y - z) + zx(z - X) 

GỢI Ỳ : 

Cách 1 : 

Với chú ý là (y ~ z) = ~[(x - y) + (z - x)] 
ta thay vào biểu thức của p (x, y, z) và giải như hai bài trên. 

Kêt quả : P(x, y, z) = (x - y>(y - z)(x - z) 

Cách 2 : 

Ta nhận thây nếu thay X bởi y thì ỉ P(x, y, z) = 0 

có nghĩa tà X = y là một nghiệm của da thức. Theo hệ quả của định lí 
Bézout thì: P{x, y, z) chia hết cho (x - y) 

Mặt khác vai trò của X, y, z là như nhau trong biểu thức của p(x, y, z). Do 
vậy, ta suy rằng P(x, y, z) chia hêt cho {x - y)(y - z)(z - x). Trong trưòng hợp 
này, da thức bị chia p(x, y, z) và đa thức chia (x - y)(y - x)(z - x) đều có bậc 
là 3 nên thương phải là một hằng sô' k. Ta có : 

xy(x - y) + yz (y - z) + zx (z - X) = k (X - y) (y - z) (z - x) 


73 




Scan by chihao.inío 

Cho x = 2,y = 1,z = 0ta được : 

2.1.1 + 0 + 0 = k.1.1. {-2} 
k = -1 

P(x, y, z) = -1(x - y)(y - z)(z - x) 
= (x - y)(y - z)(x - z) 


Bài 91 

Cho blêt: a + b + c = 0. Chứng mình rằng : 

(a 2 + b 2 + c 2 ) 2 = 2(a 4 + b 4 + c 4 ) 

GỢI Ý : 

a + b + c = 0 
=> a = -(b + c) 

=> a 2 - b 2 - c 2 = 2bc 

=> a 4 + b 4 + c 4 = 2(a 2 b 2 + a 2 c 2 + b 2 c 2 ) 

Cộng a 4 + b 4 + c 4 vào hai vế của đẳng thức cuối này. 


Bài 92 

Chứng minh đẳng thức : 

[(X - y f + (y - Z) 2 + (z - X) 2 ] 2 * 2[(x-y) 4 + (y - z) 4 + (z - X) 4 ] 

GỢI Ỷ : 

Dùng các hằng đẳng thức hoặc xem bài 91. 


I Bài 93 

a) Chứng minh rằng từ đẳng thức : 

(x-y) 2 + (y - z) 2 + (z-x) 2 = (X + y-2z) 2 + (y + z-2x) 2 + (z + x-2y) 2 
ta suy ra X = y as z; 


74 






Scan by chihao.info 

b) Chứng minh rằng nếu : 

a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ac thì a - b = c. 

GỢI Ý : 

a) Áp dụng hằng đẳng thức về bình phương đa thức, ta đưa vê' phải vể : 

3[(x - y) 2 + (y - Z) 2 + (Z - X) 2 ]. 

Từ đây suy ra : (X - y) 2 + (y - z) 2 + (z - X) 2 = 0 . 

Điều này xảy ra khi và chỉ khỉ : X - y = y ~ z = z - X = 0 tức X = y = z 

b) Theo giả thiết: a 2 + b 2 + c 2 = ab + ac + bc 
Ta có : a 2 + b 2 + c 2 - ab - ac - bc = 0 

Suy ra : (a 2 - 2ab + b 2 ) + (b 2 - 2bc + c 2 ) + (a 2 - 2ac + c 2 ) = 0 
(a - b) 2 + (b - c) 2 + (a - c) 2 = 0 
Điều này xảy ra khi và chỉ khi a - b = b - c = a - c = 0 tức là : a = b = c 


Bài 94 

Chứng mỉnh rằng nếu a + b + c = 0 í 1 ) 

thì a 3 + b 3 + c 3 - 3abc ; ( 2 ) 

Đảo lại, nếu có (2) thì có (1) không ? 

GỢI Ỷ: 

Sử dụng kêt quả bài 57 ta được :• 

a 3 + b 3 + c 3 - 3abc = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 - ab - ac - bc) 

Do đó, nếu có (1) thì có a 3 + b 3 + c 3 — 3abc = 0, tức (2) 


Đảo lại. khi có (2) thì ta cỏ : a + b + c - 0 

(1) 

hoặc : 

a 2 + b 2 + c 2 - ab - ac - bc = 0 

(3) 

Theo bài 93 thì tử (3) ta có : a = b = c 

(4) 

Vậy : 

nếu có (2) thi suy raa + b + c = 0 hoặc a - b - c. 


nghĩa là • 

(2) => (1) 

(2) => (4) 



75 




Scan by chihao.info 


|Bài 95 

Tim tâí cả các sô' nguyên X, y thỏa mãn : 

X + y = xy 
GIẢI 

X + y = xy «x + y+ l= xy+l 

o (X - l)(y - 1) = 1 (1) 

Vì X, y 6 z nên X - 1 e z và y - 1 e z. 

Trong z, ta có (1) khi và chỉ khi : 

f X - 1 = 1 _ , . 

I y — 1 — 1 «fe = 2;y = 2) 

h0ặ0 : ị y _ 1 = -1 » (x = 0;y = 0) 

Bài 96 

a) X, y, 2 liên hệ VỚI nhau bởỉ các đẳng thức : 

X 2 - y = a ; y 2 - 2 = b ; 2 2 -x = c. 

Tính giá trị của biểu thức : 

p = x 3 (z - y 2 ) + y 3 (x - T 2 ) + z 3 (y - X 2 ) + xyz(xy2 - 1) ; 

b) Cho X + y = a; X 2 + y 2 = b , X 3 + y 3 = c 
Chứng minh rằng a 3 - 3ab + 2c = 0 

GỢI Ỷ : 

a) Biến p thành nhân tử : p = (X 2 - y)(z 2 - x)(y 2 - z) => p = abc 

b) Ta có • 

A = a 3 - 3ab + 2c = (X + y) 3 - 3(x + y)(x 2 + y 2 ) + 2(x 3 + y 3 ) 

Áp dụng các hằng đẳng thức dàng nhớ, đặt nhân tử chung và rút gọn ta 
đưa biểu thức về dạng : 

A = (X + y),0 = 0 


76 





Scan by chihao.inío 


Bài 97 

__j 

a) Háy sắp xếp lại các đơn thức trong các ô vuông của hình a), sao 
cho tích các đơn thức trên mối hàng, mỗl cột hay mỗi đường chéo luồn 
bằng nhau. 


1 

ab 

a 2 b 

a 

a 2 

ab 2 

b 

b 2 

*JO 


a) 


1 

-2 

-3 

4 

6 

9 

-12 

-18 

36 


b) 


b) Hãy sắp xếp lại các số trong các ô vuông của hình b), sao cho tích 
các sô trên moi hàng,' mỗỉ cột, hay mối đường chéo luôn bằng nhau. 


GỢI Ỷ : 


a) Chú ý rằng tích của tât cả các đơn thức bằng aV đo đố tích của các 

đơn thức trên mỗi đòng, cột hay đường chéo phải 1bằng aV. Tại 6 ch inh giữa 
của bàng (6 chung cho hàng thứ hai, cột thứ hai và hai đuòng chéo), phải đặt 

đơn thức ab. Suy ra lời giải. 

b) Trưởng hợp đặc biệt của a), khi a = -2 , b = -3. 


Ị^Bài 98 

Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba sô'thỏa mán hệ thức : 

ỉ + ỉ + ỉ = —í— 

a b c a+b+c 
thì hal trong ba sô' đó phải là hal sô dôi nhau. 

GIẢI 


Ỉ + Ị + Ỉ = 

a b c 
bc + ca + ab 
abc 


1 

a + b + c 
= 1 
a + b 4- c 


77 






Scan by chihao.inío 


=> (bc + ca + ab)(a + b + c) = abc 

=> (bc + ca + ab)(a + b + c) - abc = 0 

=> (a + b)(b + c)(c + a) = 0 

=> a + b = 0 (a — — b) hoặc b + c — 0 (b = —c) 

hoặc c + a = 0 (c = —a) 

Bài 99 

Tìm tất cả các giá tri của X, y, 2 thỏa mãn đẳng thức 

(X - y + z) 2 = X 2 - y 2 + z 2 

(Thi vô địch toán lớp 8, Mascơva 1985) 

GỢI Ỷ : 

Đưa về y 2 - xy + xz - yz = 0 o (y - x)(y - 2 ) = 0 
Đáp số: y = x; ztùy ý hoặc y = z;xtùyý 


Bài 100 

a) Xác định các glá trị của a, b và c để đa thức 

P(x) = X 4 + ax 2 + bx + c chia hết cho (X - 3) 3 ; 

b) Xác định các giá trị a, b sao cho đa thức 

Q(X) = 6x 4 - 7x 3 + ax 2 + 3x + 2 
chia hết cho đa thức M(x) = x 2 - X + b ; 

c) Xác định a, b để p(x) = X 3 + 5x 2 - 0X + a 
chia hết cho M(x) = X 2 + X + b . 

GỢI Ý : 

a) Chia p(x) cho (X - 3) 3 ta được thương là x - 9 
và dư là R(x) = (a + 54)x 2 + (b - 216)X + 243 + c 


78 




Scan by chihao.info 


P(X): (X - 3) 3 o R(x) = 0 


a + 54 = 0 

0 ) 

II 

1 

ỨI 

o 

b - 216 = 0 o 

b = 216 


c + 243 = 0 

c = -243 

b) Chia Q(x) cho M(x) ta được : 



Thương 6x 2 - X + (a - 6b - 1) 

Dư (a - 5b + 2)x + {-ab + 6b 2 + b + 2) 
Tử điều kiện Q(x) : M(x) suy ra a - 5b + 2 = 0 


-ab + 6b 2 + b + 2 - 0 
Tinh a từ (1) (theo b), thay vào (2) 

b 2 + 3b + 2 = 0 =*> (b + 1) (b + 2) = 0 
cho ta : b = -1; a = -7 hoặc b =-2; a =-12 


( 1 ) 

( 2 ) 


Bài 101 

Hãy xác định các số a, b, c đê’ có đẳng thức : 

X 3 - ax 2 + bx - c SB (X - a)(x - b)(x - c). 

GỢI Ỷ : 

Hãy khai triển vế phải và đồng nhât hệ sô'của các hạng tử cùng bậc. 
Kết quả ; c = 0; b = 0, a tùy ý. hoặc b = -1, c = 1, a = -1 


Bài 102 

Chứng minh rằng biếu thức : 

A = (m + 1)<m + 3)(m + 5)(m + 7) + 1 
chia hết cho biểu thức (m + 6) 

GỢI Ỷ : 

Phân tích biểu thức trên thành tích để làm xuât hiện nhằn tử (m + 6) 
Két quả : A = {m + 2)(m + 6)(m 2 + 8m + 10) 


79 





Scan by chihao.info 


Bài 103 

Chứng minh biêu thức : 

A = X 2 - 2* + y(2x + y) 
chia hêt cho tông (x + y + z). 

GỢI Ỷ : 

Phân tích thành nhân tử A = (x + y + z)(x + y - z) 


Bàỉ 104 

Chứng minh rằng đa thức 

A — V 95 „94 , „93 , . 2 . „ , J 

— X + X + X + ... + X + X + 1 

chia hét cho đa thức B = X 31 + X 30 + X 29 + ... + X 2 + X + 1 

GỢl Ỷ : 

Phân tích A thành tích ; 

A = (X 31 + X 30 + ... + X 2 + X + 1)(X 64 + X 32 + 1}. 


Bài 105 

Glả sử X, y, z là các sô' nguyên đương, đôl một khác nhau, chứng 
mỉnh rằng : 

Biêu thức A = (X - y) 5 + (y - z) 5 + (2 - X) 5 
chia hêt cho B = 5(x - y)(y - z)(z - X). 

GỢI Ỷ ; 

Đặtx-y = a 1 y-z = b, z-z = c 
Ta nhận thấy a + b + c = 0 

A = a 5 + b 5 + c 5 
B = 5abc 

Phân tích A thành nhân tử, với điều kiện a + b + c = 0 tức là -(a + b) = c 


80 






Scan by chihao.inío 

A = a 5 + b 5 + c 5 > a 5 + b 5 - (a + b) 5 
= -5ab(a + b)(a 2 + ab + b 2 ) {xem bài 58) 

A = 5abc(a 2 + ạb + b 2 ) (do a + b = -c) 

Vậy Ai B 

• PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CHIA HẾT 
THONG TẬP HỢP z CÁC SỐ NGUYÊN 

Ta biết rằng (xem cuối §3) : phép cộng vầ phép nhàn các 
số nguyên có những tính chốt cơ bản tương tự phép cộng và 
phép nhàn các đa thức; ta có vành các số nguyên và vành cóc 
đa thức. Do mối liên hệ bản chất đó, việc giải nhiều bài toán 
chia hết trong tập hợp z các số nguyên gắn liền với các phép 
toán cộng và nhàn các đa thức (đặc biệt là phân tích đa thức 
thành nhàn tử). 

I. NHẮC LAI MỘT SỐ KIẾN THỨC Ở LỚP 6 VÀ 7 
VỀ LÍ THUYẾT CHIA TRONG z 

/. Tính chia hết 

a) Định nghĩa 

Cho a, b e z (b * 0) 

Nếu có q €= z sao cho a = bq thì ta nói • 
a là bội của b hoặc b là ước cùa a 
a chia hết cho b hoặc b chia hết a 
Kí hiệu : a \ b ố Ị a 

a : b (b Ị a) o dn a =s bq 

b) Ttnh chất cơ bản của quan hệ * chia hết' trong z 
Với mọi a, b, c, m, n e z : 

1) a I 0 (a * 0) 

2) 1 \ a 

3) a ị a (a & 0) 

6- ĐHT8ĐS 



Scan by chihao.inío 

4) a I 6 và b I a => a = ±b (a, b * 0) 

5) a\bưầb\c^a\c (a, 6 0) 

(tính chất bắc cầu) 

6) c I a ưà c I b => c Ị (am + bn) (c * 0) 

2. Phép chia có dư 

a) Định lí 

Cho hai số nguyên a, b (b > 0), bao giờ cũng có duy nhất 
cặp số nguyên q, r sao cho : 

a = bq + r với 0 < r < b. 
r là số dư trong phép chia a cho b. 

(r — 0 : a chia hết cho b) 

Khi r * 0, cô thể ỉấy sổ dư lầ số àm r’ — r — b. 

b) Chia a cho b > 0 thì sổ du r là một trong b số: 

b chẵn => r = 0, ±1, ±2, ... + — 

2 

hoặc r = 0, ±ỉ, ±2, ..., - - hoặc r = 0, 1, 2, .... 6-1 

2 

6 iẻ => r = 0, ±1, ±2, ... , ± - -— 

2 

hoặc r = 0, 1, 2, ..., 6 — 1 
. Ví dụ : 

■ — Chia, a cho 4 thì số dư là một trong 4 số : 

r — 0, ±1, +2 (hoặc 0, ±1, —2; hoặc 0, 1, 2, 3) 
Chia a cho 5 thì số dư là. một trong 5 số : 
r - 0, ±1, ±2 (hoặc r - 0, 1, 2, 3, 4). 

3. Thuật toán Eucỉid để tìm ƯCLN cứa hai số 

Ước chung lớn nhất của hai số dương a và b được kí hiệu 
là ƯCLN (a, b) hoặc (a, b). 

Bội chung nhỏ nhất của a ưa 6 được kí hiệu la BCN (a, b) 
hay [a,b] 


82 



Scan by chihao.info 

Ở lớp 6, ta đã biết cách tỉm ƯCLN (a,b) bòng càch phởn 
tích a, b ra thừa số nguyên tố. Thuật toán Euclid giúp ta tìm 
ƯCLN một cách khác. Thuật toán dựa trên định lí sau đày : 

1) Nếu a là bội của b thì ƯCLN (a, b) = b 

a — bq => (a, b) — b 

2) Nếu a chia cho b, dư r * 0, thỉ ƯCLN (a, b) bàng ƯCLN 
(b, r) 

a. = bq + r (r 5* 0) => (a, b) = (b, r) 

Do đó , ta có thể thực hiện cóc phép chia, liên tiếp để tìm 
ƯCLN (a b). 

Ví dụ : 

Tỉm ƯCLN (300, 105) 

— Chia 300 cho 105, ta được dư 90 
— Chia 105 cho 90, ta được dư 15 
— Chia 90 cho 15, ta được dư 0 
Vậy : ƯCLN (300; 105) = 15 
Cỏ thể thấy rõ điều đỏ như sau : 

300 = 105.2 + 90 => (300; 105) = (105; 90) 

105 — 90.1 + 15 => (105; 90) = (90; 15) 

90 = 15. 6 => (90; 15) = 15 

Vây : (300; 105) = 15 

Trong thực hành, ta đặt phép tính như sau : 




300 

105 


105 

90 

2 

90 

15 

1 


0 

6 





Scan by chihao.info 


4. Một số định tí quan trọng 
ĐỊnh tí 1 

Một số d là ước chung của a và b khi và chỉ khi d là ước 
của ƯCLN (a, b). 

d Ị a vầ d I b => d Ị (a, b) 

Đỉnh fí 2 

Một số m là bội chung của a và b khi và chỉ khi m là bội 
của BCNN (a, b). 

m i a và m : b <=> m : [a, bj 

Định lí 3 

(a,b) . [a,b] = ab 

Định lí 4 

Nếu a, b nguyên tố cùng nhau và tích a.c chia hết cho b 
thì c chia hết cho b. 

ac : b va (a,b) = 1 => c : b 

Định tí 5 

Nếu c chia hết cho a và cho b mà a, b nguyên tố cùng 
nhau thì c chia hết cho tích a.b. 

c : a, c : b và (a,b) I => c : a.b. 

II. PHƯƠNG PHÁP GIẲI MỘT số BÀI TOÁN về CHIA HỀT 
Phương pháp ĩ 

Để chứng minh A(n) chia hết cho p, có thể xét mọi trường 
hợp về số dư khi chia n cho p. 


Bài 106 

Chứng minh rằng vcrì mọl neZ: 

A(n) = n(n 2 + 1)<n 2 + 4) i 5 


84 



Scan by chihao.inío 


GIẢI 


Xét mọi trường hợp khi chia n e z cho 5, ta có số dư là 
r = 0, ±1, ±2. 

a) r = 0 => n : 5 

b) r = ±1 => n = 5k ±1 

=> n 2 = 25k 2 ± lOk + 1 
=> n 2 4- 4 : 5 

c) r = ±2 => n = 5k ± 2 

=> n 2 = 25k 2 ± 20k + 4 
=> n 2 + 1 ; 5 

A(n) là tích của ba thừa số, trong mọi trường hợp đểu có một 
thừa số chia hết cho 5. Vậỹ A(n) : 5, với mọi n e z (đpcm) 


Bài 107 

Chứng minh rằng : 

a) Tổng của ba sô' nguyên liên tiếp chia hết cho 3; 

b) Tổng của năm sô' nguyên liên tiếp chia hêt cho 5; 

c) Tông của 2k + 1 sô' nguyên liên tiếp chia hêt cho 2k + 1. 

GỢI Ỳ : 

a) (n - 1) + n + (n + 1) as 3n; 

b) (n - 2) + (n - 1) + n + (n + 1) + (n + 2) = 5n; 

c) (n - k) + (n - k + 1) + ... + n + (n + 1) + ... + (n + k - 1) + 

+ (n + k) = (2k + 1)n. 


85 




Scan by chihao.inío 


Bài 108 

Chứng minh rằng : 

a) Trong hai sô' nguyên liên tiếp, có một và chỉ một số chia hêt cho 
2 (chẵn); 

b) Trong ba sô'nguyên liên tiếp, có một và chỉ một sô chia hêt cho 3; 

c) Trong k sô nguyên liên tiếp, có một và chỉ một sô chia hết cho k. 

GIẢI 

a) Hai số nguyên liên tiếp là n và n + 1. 

Nếu n chia hết cho 2 thì n + 1 không chia hết cho 2. 

Nếu n không chia hết cho 2 thì n + 1 chia hết cho 2. 

b) Ba số nguyên liên tiếp là n, n + 1, n + 2. 

Nếu n : 3 thì n + 1 và n + 2 không chia hết cho 3. 

Nếu n không chia hết cho 3, thì chia n cho 3, ta có số dư là 1 
hoặc 2; 

n = 3q + 1 => n + 2 = (3q + 3) : 3, lúc đó n + 1 không 
chia hết cho 3. 

n = 3q + 2=>n + 1 = (3q + 3) : 3, lúc đó n + 2 không 
chia hết cho 3. 

Như vậy : trong dãy ba số nguyên liên tiếp, bao giờ cũng có 
một và chỉ một số chia hết cho 3 (đpcm). 

c) k số nguyên liền tiếp có dạng : 

n, n + 1, n + 2 ,..., n + k - 1 (1) 

Ta chứng minh hai phần : 

a) Trong dãy (1), bao giờ cũng có một số chia hết cho k. 

Thật vậy, số n có thể viết : 

n = kq + r với 0 < r < k 
(r là số dư khi chia n cho k). 


86 




Scan by chihao.inío 

— Nếu r = 0 thì n chia hết cho k. 

— Nếu r 5* 0, ta xét số 

n’ = n + (k — r) 

Vì 0 < r < k, nên 0<k — r < k — 1 

Do đó n’ là một số thuộc dãy (1). 

n’ = n + (k - r) = (kq + r) + k “ r = k(q + 1) : k 
nghĩa là nếu r 5* 0 thì n’ = n + (k - r) chia hết cho k. 

ệ>l Trong dãy (1) chỉ có một số chia hết cho k. 

Ta chứng minh điều này bòng phởn chứng. 

Giả sử trong dãy (1) có hai số m và p cùng chia hết cho k, và 
giả sử m > p. Thế thì hiệu của m — p cũng chia hết cho k. 

Trong dãy (1), hiệu giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất băng 
(n + k — 1) — n = k — 1, do đó : 

0<m — p<k— 1 
yà số m — p này khống thế chia hết cho k. 

Mâu thuẫn đó (m — p chia hết cho k, đổng thời lại không chia 
hết cho k) chứng tỏ trong dãy (1) có nhiều nhất là một số chia hết 
cho k. 

Từ hai phần a) và fi), ta kết luận được : 

Trong k số nguyên liên tiếp, có một và chỉ một số chia hết cho 
k (đpcm). 

Phương pháp 2 

Để chứng minh A(n) chia hết cho một số m, nói chung nên 
phàn tích m ra thừa số: m — p.q. 

.1) Nếu p, q nguyên tố cùng nhau thì ta tìm cách chứng 
minh : A(n) : p và A(n) : q 

(Suy ra A(n) : p.q, theo định lí 5 về chia hếtj 


87 



Scan by chihao.info 

2) Nếu p, q không nguyên tố cùng nhau thi ta phồn tích 
A(n) ra thừa số: A(n) = B(n).C(n) vầ tìm cách chứng minh 

B(n) : p và C(n) : q 

(Suy ra B(n).C(n) : p.q) 


Bài 109 

a) Chứng minh rằng tích của ba sô' nguyên liên tiếp chia hố cho 6, 

b) Tích của 4 sô' nguyên liên tiếp chia hêfc cho bao nhiêu ? 

GIẢI 

a) Gọi ba số nguyên liên tiếp làn, n + lvàn + 2 

Tích của chúng là : A(n) = n(n + l)(n + 2) 

Ta có 6 = 2.3 (2 và 3 là số nguyên tố). 

Trong hai số nguyên liên tiếp n và n + 1, bao giờ cũng có một 
số chẵn, do đó A(n) : 2. 

Trong ba số nguyên liền tiếp n, n + 1 và n + 2 bao .giờ cũng 
có một số chia hết cho 3 (bài 108), nên tích của chúng luôn chia hết 
cho 3 : A(n) : 3. 

A(n) : 2 và A(n) : 3, mà (2, 3) = 1 nên 
A(n) : 2,3 = 6 (đpcm) 

Chú ý răng : ba số nguyền liên tiếp có thể là n - 1, n và n + 1 
như vậy ta có ; (n - l)n(n + Ị) = n(n 2 - 1) = n 3 - n chia hết cho 6. 

b) A(n) = n(n + l)<n + 2)(n + 3) 

Trước hết, ta thấy rằng trong bốn số nguyên liên tiếp; n, n + 1, 
n + 2, n + 3, bao giờ cũng có môt số chia hết cho 2 và một số khác 
chia hết cho 4. Thật vậy : 

nếu n = 2k thì n + 2 = 2k + 2 * 2(k + 1) 


88 




Scan by chihao.info 

do đó : 

- Khi k chẵn thì n : 4 còn n + 2 : 2 

- Khi k lẻ thì n + 2 ; 4 còn n 2 

Tương tự như vậy, nếu xét n + 1 = 2k thì trong hai số n + 1 
và n + 3 có một số chia hết cho 4, số kia chia hết cho 2. 

Do đó A(n) = nín + l)(n + 2)(n + 3) i 2.4 = 8 

Theo a) thì n(n + l)(n + 2): 3 mà (3; 8) = 1 nên A(n) i 3.8 = 24. 

Bạn hãy xét tiếp: tích của năm sô' nguyên liên tiếp chia hêt cho bao nhiêu ? 

Bài 110 

Chứng minh rằng tích của hai sô' chẵn Hên tlêp chia hêt cho ậ. 

GIẢI 

Gọi số chẵn thứ nhất là 2n, số chẵn tiếp theo là 2n + 2. 

Tích của chúng là A(n) = 2n(2n + 2) 

Ta có : 8 = 4.2 

Do đó ta viết : A(n) = 4.n(n + 1) 

A(n) là tích của hai thừa số: một thừa số là 4, chia hết cho 4 
và một thừa số là n(n + 1) chia hết cho 2. 

Vì vậy : A(n) = 4.n(n .+ 1) : 4.2 = 8 (đpcm) 

Bạn xét tiếp : Tích của ba số chẵn liên tiếp chia hết cho bao nhiêu ? 

Phương pháp 3 

Để chứng minh A(n) chia hết cho m, có thể biến đổi A(n) 
thành tổng của nhiều hạng tử và chứng minh mối hạng tử chia 
hết cho m. 


89 



Scan by chihao.info 

Bài 111 

Chứng minh rằng lập phương của một sô nguyên n bất kỉ (n > 1) trừ 
đi 13 lẩn sô' nguyên đó thì luôn chỉa hêt cho 6. 

(Để thi học sinh giỏi cấp II toàn quốc, 1970) 

GIẢI 

Ta phải chứng minh : A(n) = n 3 - 13n : 6 

Chú ý rằng : 13n = 12n + n, mà 12n : 6, ta biến đổi A(n) thành 

A(n) = (n 3 - n) - 12n 

Ta có : n 3 - n = n(n 2 - 1) = (n - l)n(n + 1) 

Đây là tích của ba số nguyên liên tiếp, tích này luôn chia hết 
cho 6 (xem bài 109) 

A(n) là hiệu của hai hạng tử : n 3 - n và 12n, mỗi hạng tử chia 
hết cho 6, nên : A(n) : 6 (đpcm) 

Bài 1Ị2 

Chứng minh rằng tông lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia 
hêt cho 9. 

GIẢI 

Ba số nguyên liên tiếp là n, n + 1, n + 2, ta phải chứng minh: 
A = n 3 + (n + l) 3 + (n + 2) 3 

chia hết cho 9. 

Ta có : A = n 3 + (n + l) 3 + (n + 2) 3 

= 3n 3 + 9n 2 + 15n + 9 
= 3n 3 - 3n + 18n + 9n 2 + 9 
= 3n(n - l)(n + 1) + 18n + 9 4- 9n 2 

90 





Scan by chihao.info 

n, n - 1, n + 1 là ba số nguyên liên tiếp, trong đó một số chia hết 
cho 3, vậy : 

B = 3n (n - 1) (n + 1) : 9 

c = 18n + 9n 2 + 9:9 

A = B + CmàB:9,C:9 nên A : 9 

Để chứng minh một tổng không chia hết cho m, ta chứng minh một hạng tử 
nào đó không chia hết cho m, còn tất cả các hạng tử khác đều chia hết cho m. 


Bài 113 

Chứng minh rằng : n 2 + 4n + 5 không chia hết cho 8 với mọi sô n lẻ. 

GIẢI 

Đặt n = 2k + 1, ta có : 

n 2 + 4n 4- 5 = (2k + l) 2 + 4(2k + 1) + 5 

= (4k 2 + 4k + 1) + (8k + 4) + 5 
= (4k 2 + 4k) + (8k + 8) + 2 
= 4k(k + 1) + 8(k + 1) + 2 

Đây là tổng của ba hạng tử, hạng tử đầu 4k(k + 1) chia hết 
cho 8 (xem bài 110), hạng tử thứ hai 8(k + 1) cũng chia hết cho 8, 
riêng hạng tử thứ ba là 2 không chia hết cho 8. Vậy tổng đã cho 
không chia hết 8 (đpcm). 


Bài 114 

Chứng mỉnh rằng vớỉ mọi sô' nguyên n : 

a) n 3 - n + 4 không chia hết cho 3 ; 

b) n 2 + 11 n + 39 không chia hêt cho 49; 

c) n 2 + 3n + 5 không chia hết cho 121. 


91 





Scan by chihao.inío 

GỢI Ỷ ; 

a) Xem lại bài 109. 

b) A(n) = (n 2 + 11n + 18) + 21 =• (n + 9)(n + 2) + 21 
Mà (n + 9) - (n + 2) = 7, nên có tất cả hai khả năng : 

* n + 9 và n + 2 cùng chia hêt cho 7, lúc đó: 

(n + 9) {n + 2) chia hêt cho 7.7 = 49. 

* n + 9 và n + 2 đều không chia hêt cho 7, lúc đó: 

(n + 9)(n + 2) không chia hêt cho 7. Mà 21 : 7 nên A(n) không chia 
hêt cho 7. Suy ra điểu phải chứng mỉnh. 

c) n 2 + 3n + 5 = (n + 7)(n - 4) + 33 

(n + 7) - (n - 4) chia hêt cho 11. Tương tự b). 

Phương pháp 4 

Để chứng minh A(n) chia hết cho m, ta có thể phàn tích 
A(n) thành nhàn tử, trong đỏ cỏ một nhàn tử bùng m : 

A(n) — m.B(n) 

Thường phải sử dụng các hằng đẳng thức. Nói riêng, từ 
các hòng đẳng thức (9), (10) và (11) ở §4, ta có : 

a n -b n chia hết cho a — b (a * b) với n bốt kì 

a n -b n chia hết cho a + b (a * —b) với n chôn (n = 2k) 

a n + b n chia hết cho a + b (a & —b) với n lẻ (n = 2k + 1). 


Bài 115 

Chứng minh rằng : 2 5 + 3 5 + 5 5 : 5 

GỢI Ỷ : 

Vì 5 là số lẻ, nên 2 5 + 3 5 k (2 + 3) 


92 




Scan by chihao.inío 


Bà i 1161 

Chứng minh : 2 4n - 1 chia hêt cho 15. 


GIẢI 

2 4n — 1 = (2 4 ) n - l n = (2 4 - l)[(2 4 ) n_1 + ... + 1] = 15.M 
Vậy : (2 4n - 1) : 15 . 


Bài 117 

Chứng minh rằng tổng : 

A = 7 1 + T 2 + 7 3 + 7 4 + ... + / k 
(trong đó k là số tự nhiên) chia hêt cho 400. 

GIẢI 

Hãy nhóm các hạng tử của tổng đã cho theo cách : 

A ss (7 + 7 2 + 7 3 + T 4 ) + (7 5 + T 6 + 7 7 + 7®) + ... + 

+ (7 4k ~ 3 + r Ị ị ^~ 2 + 7 411-1 + 7 4k ) 

= (7 + 7 2 + 7 3 + 7 4 ) + 7 4 (7 1 + 7 2 + 7 3 + T 4 ) + ... + 

+ 7 4k ■ 4 (7 1 + 7 2 + 7 3 + ĩ 4 ) 

= (7 + 7 2 + 7 S + 7 4 )(1 + 7 4 .+ 7 8 + ... + 7 41 * -4 ) 

= 7(1 + 7 + 49 + 343)(1 4- T 4 + 7 8 + ... + 7 4k ' 4 ) = 7.400.M 
Vậy A i 400 


Bài 118 

Chứng minh biểu thức : A = 75(4 1975 + 4 1974 + ... + 4 Z + 5) + 25 
chia hét cho 4 1976 . 

(Theo bài thi vào chuyên toán Hà Nội 1976 - vòng 1) 




93 





Scan by chihao.info 


GỢI Ý: 

Viết A dưới dậng : 

A = 25.3(4 1975 + 4 1974 + ... + 4 2 + 4 + 1) + 25 . 

= 25(4 - 1)(4 1975 + 4 1974 + ... + 4 2 + 4 + 1) + 25 
Áp dụng hắng đẳng thức (9). §4. ta có : 

A = 25(4 1976 - 1) + 25 = 25.4 1976 
Vậy : A i 4 1976 

Phương pháp 5 

Dùng nguyền tắc Dirichlet 


|Bài 119 

Chứng minh rằng : 

a) Trong 11 sô'nguyên bất kì thế nào cũng có hai sô'có cũng chứ sô' 
tận cùng. 

b) Trong m + 1 sô nguyên bả't kì thế nào cũng có haỉ sô' có hiệu chia 
hêt cho m. 

GIẢI 

a) Một số nguyên chỉ có tận cùng bầng một trong 10 chữ số: 
0, 1, 2,... 9. Lấy 11 số nguyên, theo nguyên tắc Dirichlet, phải có hai 
số cùng chữ số tận cùng. 

b) Chia một số cho m thì ta có số dư là một trong m số : 0, 

1, 2, ..., m - 1. 

Do đó theo nguyên tắc Dirichlet chia m + 1 số cho m thì phải 
có ít nhất hai số cho cùng số dư. Hiệu của hai số này chia hết cho 
m (đpcm). 

Chú ý rằng câu a) là trường hợp đặc biệt của câu b) khi cho m = 10 (chừ 
sỏ'tận cùng của một sô'biểu diễn số dư khi chia sô'đó cho 10). 


94 




Scan by chihao.inío 


Nguyên tắc Dirichlet (Đi-rich-lê) 

Ta đã biết chứng minh nhiều định lí, giải nhiều bài toàn 
bằng phương pháp phản chứng. Trong nhiều trường hợp, điều 
thuận lợi là dùng nguyên tắc Dirichỉet. 

Nguyên tắc Dirichlet là một định lí, có thế chứng minh 
dễ dàng bòng phởn chứng, đã được nhà toán học Đức Dirichlet 
(1805 - 1859) áp dụng để chứng minh nhiều, định lí toàn học. 
Nguyền tắc Dirichlet thường được phát biểu dưới dạng hình 
ánh đơn giản như sau : 

Nếu nhốt 9 chứ thỏ vào 4 cái chuồng thì phải có một cái 
chuồng nhốt ít nhất là 3 chú thỏ. 

Thật vậy, nếu chuồng nào cũng chỉ nhốt cộ 2 chú thỏ, thì 
4 chuồng chi nhốt được 8 chú thỏ, trói vôi giả thiết là có 9 
chú thỏ. 

Người ta củng gọi nguyên tốc Dirichlet là nguyên tắc chuồng 
thỏ hay nguyên tắc chuồng chim bồ câu. 

Trong lời giài bài 119 ở trên, ta đã cp dụng nguyền tắc 
Dirichlet như sau : Ta nhốt tất cả các số nguyên vào các "chuồng", 
những số nguyền nào khi chia cho m mà cho cùng số dư thì 
được nhốt vào cùng một "chuồng"; vì tất cả chỉ có m số dư khác 
nhau (từ 0 đến m — 1), nến tốt cả chỉ có m "chuồng". Nếu ta 
lấy m + 1 số nguyền thì phải cỏ ít nhất hai số nguyền được 
"nhốt" chung một "chuồng", tức cỏ cùng số dư khi chia cho m. 

Bạn hãy dùng nguyên tắc Dirichlet để giải cóc bời 120 và 
121 sau đày : 


Bài 120 

a) Chứng minh rằng trong m sô' nguyên bâ't kì, bao gỉờ cung có một 
sô'chia hêt cho m hoặc tông của một nhóm các sô'trong m sô'đó chia hêt 
cho m. 

b) Có hay không một sô'có dạng : 19911991 ...1991000000 

chia hết cho 1990. 


95 




Scan by chihao.info 


GIẢI 

a) Gọi m số nguyên đã cho là , & 2 , ■ ■ ■ , a m . Nếu không có số 
nào chia hết cho m thì ta lập m tổng : 

a i 

a x + a 2 

a l + *2 + a 3 ' 

a l + a 2 + a 3 + • • + 

Có tất cả hai trường hợp : 

— Một trong các tổng trên chia hết cho m. Đó là điều phải 
chứng minh. 

- Không có một tổng nào trong các tổng trên chia hết cho m; 
như vậy số dư khi chia mổi tổng trên cho m là một số từ 1 đến 
m - 1 (có tất cả m - 1 số dư). Ta có m tổng, do đó theo nguyên 
tắc Dirichlet, phải có hai tổng có cùng số dư (* 0) khi chia cho m. 
Hiệu của hai tổng này (là tổng của một số các số đã cho) chia hết 
cho m (đpcm). 

b) Ta lập dáy số có dạng : 

1991 

1991 1991 

1991 1991 1991 

1991 1991 ... 1991 

(ở dảy số này bộ bốn chữ số 1, 9, 9, 1 có mặt lần lượt 1 lần, 
2 lần... 1990 lần) 

C hia các số trên đây cho 1990, ta có 1989 số dư khác 0. Theo 
nguyên tắc Dirichlet, phải có ít nhất hai số cho cùng một số dư, hiệu 
hai số này (là một số có dạng 1991 1991...0000) chia hết cho 1990 
(đpcm). 


96 


Scan by chihao.inío 


I Bài 121 

Chứng minh rằng trong các sô'tự nhiên thế nào cũng có sô'k sao cho 
1983 k - 1 chia hêt cho 10 5 . 

(Đề thi học sinh giỏi cấp II toàn quốc, 1983) 
GIẢI 

Cho k lần lượt lấy 10 5 + 1 giá trị liên tiếp, từ 1 trỗ đi, ta được 
10^+1 giá trị khác nhau của 1983 k — 1. Chia 10 5 + 1 số này cho 
10 5 , ta chi có nhiều nhất là 10 5 số dư; vì vậy theo nguyên tắc Dirichlet, 
phải có ít nhất hai số cho cùng số dư khi chia cho 10 5 . Giả sử số đó 
là 1983 m - 1 và 1983 n - l(m > n). Thế thì hiệu của hai số này 
phải chia hết cho 10 5 . 

(1983 m - 1) - (1983 n - 1) chia hết cho 10 6 . 

Mà (1983 m - 1) - (1983 n - 1) = 1983 m - 1983 n = 

= 1983 n . (1983 m ~ n — 1) 

Nhưng 10 5 và 1983 n nguyền tố cùng nhau, do đó phải có 
1983 m-n - 1 chia hết cho 10 6 . Như vậy 
cho 1983 k - 1 chia hết cho 10 5 (đpcm). 


p. DIRICHLET 
(1805 - 1859) 

p. Dirichlet lầ nhà toán học 
Đức, nổi tiêng với nhiều phát minh 
lớn về lí thuyết số và giải tích toán 
học. Ông đã chứng minh định lí: 
"Trong dãy số nguyên ax + b, với 
a và b ngưyến tố cùng nhau, cô vò 
số số nguyên tố'. 



7- ĐHT8ĐS 


97 





Scan by chihao.inío 

Dirichlet là giáo sư kế tục Gauss ở trường đại học GÒttingen 
(Đức). Những bai giáng của ồng, thường bốt đồu với những 
nhận xét đcm giản khống ngờ ; sau đỏ lầ sự phàn tích văn đề 
cực kì sởu sắc, đã ảnh hưởng to lớn đến nhiều nha toán học 
xuất sác thuộc thế hệ sau. Có thể nói rằng Dirichlet đã mở đầu 
cho một thời hoàng kim của toán học ở Đức. 

Phương pháp 6 

Dùng thuật toàn Euclid để tìm UCLN (a, b) 


Bàỉ 122 

Chứng minh rằng : 

a) (5a + 3b, 13a + 8b) = (a, b) b) (18a + 5b, lia + 3b) = (a, b) 

GIẢI 

a) 13a + 8b = (5a + 3b).2 + (3a + 2b) 

=> (13a + 8b, 5a + 3b) = (5a + 3b, 3a + 2b) 

5a + 3b = (3a + 2b).l + (2a + b) 

=> (5a + 3b, 3a + 2b) = (3a + 2b, 2a + b) 

3a + 2b = (2a + b) + (a + b) 

=> + 2b, 2a + b) = (2a + b, a + b) 

2a + b = (a + b).l + a 
=> (2a + b, a + b) = (a + b, a) 

a + b = a.l + b 
=> (a + b, a) “ (a, b) (đpcm) 

b) Tương tự a) 


Bài 123 

Tìm {lia + 2b, 18a + 5b) biết (a, b) = 1. 


98 




Scan by chihao.info 

GIẢI 

Nhờ thuật toán Euclid ta tìm được : 

d = (18a + 5b, lla + 2b) = (a - 5b, 19b) 
d là ước của 19b => d |b hoặc dị 19. 

a) d I 19 => d = 19 hoặc d = 1. 

b) d Ị b, mà d cũng là ước của a — 5b, 

Suy ra d I a. 

d I b và d I a, mà (a, b) = 1 theo giả thiết, nên phải có d = 1. 
Tóm lại, (18a + 5b, lla 4- 2b) — 19 
hoặc (18a + 5b, lla + 2b) = 1 

III. MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 


Bài 124 

I___ 

Chứng minh rằng vớỉ n là sô'tự nhiên chẵn thì biểu thức : 

A = 20 n + 16 n — 3 n — 1 chia hết cho 323. 

GIẢI 

Chú ý răng 323 = 17.19 và (17, 19) = 1 nên ta sẽ chứng minh: 
A i 17 và A : 19 

Ta viết : A = 20 n + 16 n - 3 n - 1 = (20 n - 3 n )+(16 n - 1) 

Ta có : 

B = 20 n - 3 n : (20 - 3) => B = 20 n - 3 n : 17 

và c = 16 n - 1 ; (16 + 1) (do n chẵn) => c = 16° - 1 ; 17 

Do đó : A = B + c chia hết cho 17 (1) 

Tương tự, ta lại viết : 

A = 20 n + 16 n - 3 n - 1 = (20 n - 1) + (16 n - 3 n ) 


99 




Scan by chihao.inío 

Ta có : 

D = 20" - 1 : (20 - 1) => D - 20 n - 1 : 19 
E = 16" - 3" ; (16 + 3) (do n chẵn) => E = 16" - 3" 

Do đó : A = D + E chia hết cho 19 

Từ (1) và (2), ta suy ra : Ai 17.19, tức là A : 323. 


Bài 125 

a) Phân tích biểu thức ra nhân tử : A 3S x 3 (x 2 - 7) 2 - 36x 

b) Dựa vào kêt quả câu trên hãy chứng minh biểu thức : 

n 3 (n 2 - 7) 2 - 36n 
luôn luôn chia hêt cho 7 VỚI mọl sô' nguyên n. 

(Đế thi vào lớp chuyên toán Miền Bắc, 1972) 

GIẢI 

a) Kết quả : A = x(x — 3)(x + 3)(x — l)(x + l)(x — 2)(x + 2). 

b) Theo kết quả trên, ta có : 
n 8 (n 2 - 7) 2 - 36n = 

= n(n - 3)(n + 3)(n - l)(n + l)(n - 2)(n + 2) 

Đây là tích của 7 số nguyên liên tiếp, trong 7 số nguyên liên 
tiếp bao giờ cũng có một số chia .hết cho 7 (bài 108), nên tích chia 
hết cho 7 (đpcm) 


i 19 

( 2 ) 


Bài 126 

a) Phân tích ra thừa sô': A = a 4 - 6a 3 + 27a 2 - 54a + 32 

b) Từ kết quả câu trên suy ra rằng bỉểu thức : 

n 4 - 6n 3 + 27n 2 - 54n + 32 
luôn luôn là sô' chẵn VỚI mọi.sô' nguyên n. 

(Đề thi vào lớp chuyên toán Miền Bắc, 1975} 


100 





Scan by chihao.inío 


GIẢI 

a) a = 1 =>A = 0=>A:(a — 1), theo định lý Bézout. 
a = 2=>A = 0=>A:(a-2) 

Vậy : A : (a — l)(a - 2) 

Thực hiên phép chia A cho (a - l)(a - 2), ta có kết quả : 

A = a 4 - 6a 3 + 27a 2 - 54a + 32 
= (a - l)(a - 2)(a 2 - 3a + 16) 

Chú ý : Có thể phân tích theo phương pháp nhóm sô' hạng và sử dụng 
các hằng đẳng thức : 

b) Theo kết quả phần a), ta có : 

n 4 - 6n 3 + 27n 2 - 54n + 32 = (n - 2)(n - l)(n 2 - 3n + 16) 

n - 2 và n - 1 là số nguyên liên tiếp, chắc chắn phải có một 
số chia hết cho 2. 


Bài 127 


Chứng minh rằng tông của một sô' có haỉ chứ sô'với sốgổm các chữ 
sô'đã cho vlêt theo thứ tự ngược lại thì chỉa hết cho 11. 


Bài 128 

Chứng minh rằng : 

5.7 2{n+1) + 2 3n chia hêt cho 41 VỚI n là sô'nguyên dương. 

GỢI Ý : 

A = 5.7 2(n+1) + 2 3n = 5.49 n+1 + 8 n 
= 5(41 + 8) n+1 + 8 n 


101 




Scan by chihao.info 


Áp dụng công thức nhị thức Newton (12) §4, ta có : 

(41 + 8) n+1 = 41 n+1 + (n + 1)41 n . 8 + 41 n " 2 .8 2 + 

... + (n+ 1)41 .8 n + 8 n+1 = 41.M + 8 n+1 
trong đó M = 41 n + (n + 1)41 n_1 .8 + ... + (n + 1)8 n là một số nguyên. 
Vậy : A = 5(41 . M + 8 n+1 ) + 8 n 

= 41 . 5M + 8 n (5.8 + 1) 

= 41 . (5M + 8 n ) 

Suy ra A : 41 


Bài 129 

Chứng minh rằng sô': 19.8 n + 17 

là hợp sô với mọỉ sô' tự nhiên n. 

(Đề thi vồ địch toán Anh, 1976) 

GỢI Ỷ . 

Xét các trường hợp n = 2 k, n = 4k + 1 và n = 4k + 3 

a) n 3B 2k 

A = 19.8 2k + 17 = 18.8 2k + 8 2k + (18 - 1) 

Mà : 8 2k = 64 k = (63 + 1) k , 63 = 3.21 nên 8 2k chia cho 3 dư 1. 
Suy ra : A : 3. 

b) n = 4k + 1 

A = 19.8 4k+1 + 17 

s 13.8 4k+1 + 48.64 2k + 17 
s 13.8 4k+1 + 39.64 2k + 9(1 - 65) 2k +(13 + 4) 

Chú ý rằng 65 - 13.5; (1 - 65) 2k chia cho 13 dư 1. 

Suy ra : A i 13. 


102 



Scan by chihao.info 


c) n = 4k + 3 

A = 19 8 4k+3 + 17 

= 15.8 4k+3 + 4.8 3 .64 2k + 17 

= 15 . 18 4k+3 + 4.510 .64 2k + 4.2(1 - 65) 2k + (25 - 8) . 
Suy ra : A : 5 


Bài 130 

Chứng mỉnh rằng : n 4 + 6n 3 + 11n 2 + 6n 

chỉa hêt cho 24 VỚI mọl n e N. 

(Đề thi học sinh giỏi cấp II Miền Bắc, 1975) 

GỢI Ý: 

Phân tích thành nhân tử : n(n + 1)(n + 2)(n + 3) rà trỏ lại bài 109. 


Bài 131 

Chứng minh rằng sô': n 11 - n 2 + n - 1 chia hét cho (n - I) 2 , VỚI mọỉ 
sô' nguyên n > 1. 

(Đề thi vô địch Toán New York, 1975) 
GIẢI 

Với n = 2 thì n n - n 2 + n - 1 = 1 chia hết cho 

(n - l) 2 = (2 - l) 2 = 1 

Với n > 2, ta có : 

A « n n - n 2 + n - 1 

= (n n ~ 2 ~ l)n 2 + (n - 1) 

= (n - l)(n n ~ 3 + ... + l)n 2 + (n - 1) 

= (n - l)(n n_1 + ... + n 2 + 1) 


103 





Scan by chihao.inío 


Xét tổng B = n n 1 4- ... + n 2 + 1 
B có n — 1 số hạng, ta có thể viết : 

B = (n n_1 - 1) + (n n “ 2 - 1) + ... + (n 2 - 1) + (n - 1) + (1 - 1) 
Mỗi hièu trong dấu ngoặc đều chia hết cho (n - 1) do đó B 
chia hết cho n — 1. Vì vậy : 

A = (n — 1) B chia hết cho (n — l) 2 (đpcm) 


Bài 132 

Chứng minh rằng biêu thức : A = k 4 + 2k 3 - 16k 2 - 2k + 15 
chia hêt cho 16 với mọi giá trị nguyên và lẻ của k. 

GỢI Ỷ : 

Phân tích A thành (k - 1)(k + 1)(k - 3)(k + 5) 

Khi k nguyên và lẻ thi cả bôn nhân tử trên đểu chằn, do vậy đều chia hêt 
cho 2. Vậy cả tích phải chia hết cho 16. 

Nhận xét: 

Có thểviêt: A = (k - 3)(k - 1)(k + 1)(k + 5) 

ta thấy k - 3. k - 1 và k + 1 là ba số chẵn liên tiếp (do k lẻ), và có thể chứng 
minh được A chia hêt cho 96 (xem bài 108). 


Bài ỉ 33 

Chứng minh rằng các sô' có dạng : n 4 - 4n 3 - 4n 2 + 16n 
VỚI n chẵn và lớn hơn 4 thì chia hết cho 384. 

(Đề thi học sinh giỏi cấp II Miền Bắc, 1971) 

GIẢI 

Ta phân tích biểu thức đã cho thành nhân tử : 

A = n(n — 2)(n + 2)(n - 4) 


104 





Scan by chihao.inío 

Vì n chẵn và lớn hơn 4 nên ta đặt n = 2k + 2 (k > 1) và biểu 
diễn theo k, ta có : 

A = (2k + 2)(2k)(2k + 4)(2k - 2) 

= 16k(k - l)(k + l)(k + 2) 

= 16(k - l)(k)(k + l)(k + 2) 

Ta nhận thấy (k - l)(k)(k + l)(k + 2) là tích của bốn số 
nguyên dương liên tiếp, tích này chia hết cho 24 (xem bài 109). 

Vậy tích A đã cho chia hết cho 16.24 = 384 (đpcm) 


• ĐÔNG DƯ THỨC 

Lí thuyết đồng dư do nhà toàn học Đức lối lạc C.F. Gauss 
(Gau-xơ 1777 - 1855) xờy dựng, là một li thuyết rất quan 
trọng trong số học. Theo lịch sử, nhiều nhà toán học Trung 
Quốc đã có khái niệm về đồng dư Ưầ vận dụng nó trong việc 
giải nhiều bài toán từ nhiều thế kỉ trước đó. 

Việc hiếu biết một vài khái niệm ban đắu về đồng dư thức 
giúp chúng ta tim thấy cách giải rất hay của nhiều bài toán về 
chia hết trong tệp hợp z các số nguyên. 

1. Định nghĩa 

Xét hai SỐ 22 và 7. Chia 22 cho 5 và chia 7 cho 5, ta đều 
được số dư là 2. Hai số 22 và 7 cho cùng số dư (2) khi chia 
cho 5, ta nói 22 đồng dư với 7 theo modun 5 và viết : 

22 s 7 (mod 5) 

Tổng quát, cho số nguyền m > 0. Nếu hai số nguyên a và 
b cho cùng số dư khi chia cho m (tức là a - b chia hết cho 
m) thì ta nói ròng a đồng dư vời b theo modun m và viết : 

a s b (mod m) 

a s b (mod m) <*đn a ~ b ■ m 


105 



Scan by chihao.inío 

Ví dụ : Theo định nghĩa, ta có : 


46 - 16 = 30 : 10 
-2 - 16 = -18 : 3 
5 = 1 (mod 2) 

10 2 ~i fmod 11) 


=> 46 = 16 (mod, 10) 

=> -2 = 16 (mod 3) 

*> 5 - ỉ = 4 : 2 
=> 10 - (-1) = 11 l 11 


Ta biết rbng : a — b chia hết cho m (hay a — b là bội của 
m) có nghĩa là có số nguyên t sao cho a - b - m.t. 

Vì vậy, ta có : a = b (mod m) o a = b + m.t. 


2. Các tính chết cứa đồng dư thúc 

a) Đồng dư thức cố những tính chốt sau đày, tương tự các 
tính chốt của đắng thức : 


=> b = a (mod m) 
=> a & c (mod m) 


Với mọi a, b, c, d, m € z và m > 0. 

(1) a = a (mod m) 

(2) a = b (mod m) 

Ì a = b (mod m) 
b = c (mod m) 

(tính chắt bốc cầu) 

Do các tính chất (1), (2) và (3), quan hệ đồng dư là một 
quan hệ tương đương trong z, chia z ra thành m lớp, hai số 
nguyên trong cùng mờt lớp thi đồng dư với nhau (mod m), hai 
SỔ nguyên khác lớp thi khống đồng dư với nhau (mod m). 

(4) Nếu a = b (mod m) 
c = d (mod m) 


thỉ a ± c = b ± d (mod m) 
CLC = b.d (mod m). 


Nghĩa là : ta có thể cộng, trừ hay nhân từng vế hai đồng 
dư thức theo cùng mođun. 

Từ đố, suy ra quy tắc thực hành sau đày (như đổi với đống 
thức) : 


106 



Scan by chihao.info 


Có thể cộng hay trừ cùng một số vào hai vế của một đồng 
dư thức. 

Có thể chuyển một số từ vế này sang vế kia của dồng dư 
thức, nhưng phải đổi dấu của nó. 

Có thể nhân hai vế của đồng dư thức với cùng một số, có 
thể nâng hai vế của đồng dư thức lèn cùng một lũy thừa : 

a s 6 (mod m)=>a±c = b±c (mod m) 
a + c 3 b (mod m) => a ss b - c (mod m) 
a s b (mod m) => n.a = n.b (mod m) 
a s b (mod m) => an s bn (mod m) 


(5) 


=> a’ = b’ (mod m) 


b) Các tính chốt khác của đồng dư thức : 

a s b (mod m) 
a = ka ’, b = kb', (k, m) = 1 
Ta có thể chia hai vế của một đồng dư thức cho ước chung 
của chúng, nếu. ước này nguyên tổ với modun m. 


Ví dụ : 48 = 18 (mod 10) 

48 va 18 có ước chung là 3, nguyên tố với 10 
Ta có thể chia hai vế cho 3 : 

16 =5 6 (mod 10) 

Chú ý ràng 48 và 18 củng có ước chung là 6, nhưng 6 
khống nguyên tổ với 10, vì vậy khống the chia hai vê cua đong 
dư thức 48 = 18 (mod 10) cho 6 được : 


48 : 6 - 8, 18 : 6 = 3 mà 8 £ 3 (mod 10). 


(6) a s b (mod m) => ac s b.c (mod m.c) với c > 0. 

a = b (mod m) 
d > 0 la ước chung 
của a, b, m 

Ta có thể nhân hai vế và modun của đồng dư thức với cùng 
một số dương. 


1 * Límod 
d d v d ' 


107 





Scan by chihao.inío 


Ta có thể chia hai vế và mođun của đồng dư thức cho ước 
chung dương của chúng. 

Các tính chất trên đày của đồng dư thức cỏ thể chứng minh 
dễ dang, dựa vào định nghĩa của đồng dư thức. Chẳng hạn có 
thể chứng minh tính chốt (5) như sau : 

Nếu a 3 b (mod m) mầ a = ka\ b = kb’ thỉ ta cố 

ka’ ss kb' (mod m) (a) 

Theo định nghĩa của đồng dư thức, từ (a) ta cỏ : 
ka’ - kb’ : m 
k(a’ — b’) : m 

Mà theo giả thiết thì (k, m) = 1, do đó : a’ — b’ : m nghĩa 
là a’ = b’ (mod m), (đpcm) 


Bài 134 I 

Tìm chữ sô' sau cùng của : 
a)sô'6 713 ; b)SỐ2 1000 

GỢI Ý : 

Chữ sôsau cùng của một sô'n là sô'dư (không âm) khi chia n cho 10. Bài toán 
yêu cầu tìm sô'không âm nhỏ hơn 10 và đổng dư với 6 713 theo rpodun 10. 

GIẢI 

a) Ta có : 6 2 = 36 s 6 (mod 10) 

Do đó : 6 n 3 6 (mod 10) với mọi n > 2. 

Suy ra : 6 713 = 6 (mod 10) nghĩa là chữ số sau cùng của 
6 713 là 6. 

b) Chú ý rằng : 2 4 = 16 = 6 (mod 10) 

1000 - 4.250 


108 




Scan by chihao.info 


Ta có : 2 1000 = 2 4 - 260 = (2 4 ) 250 

2 1000 _ 6 250 s 6 (mod 10) 

Tức là chữ số sau cùng của 2 1000 cũng là 6. 

Bàỉ 135 

Tìm sô dư trong phép chia 3 100 cho 7. 

GIẢI 

Ta phải tìm số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 7, dùng dư với 

giooo t k eo modun 7 

Ta có : 3 3 = 27 = -1 (mod 7) 

Do đó : (3 3 ) 38 s (-1) 33 (mod 7) mà : (-1) 33 = -1 

nên : 3 100 = (3 3 ) 33 .3 3 (~1),3 (mod 7) 

3 100 3 -3 (mod 7) 

Vậy số dư khi chia 3 100 cho 7 là -3 (hay là 4). 


Ị Bài 1361 

ỉ ■ _ _1 

a) Tìm sô' dư trong phép chia 9526 và 37258 cho 11 

b) Tìm dâu hiệu chia hết cho 11. 

GIẢI 

a) 9526 = 6 + 2 . 10 + 5 . 10 2 + 9.10 3 
Ta có : 10 — — 1 (mođ 11) 

10 2 s (-1) 2 = 1 (mod 11) 

10 3 = (-1) 3 = -1 (mod 11) 


109 




Scan by chihao.info 

Do đó : 2.10 = 2. (- 1) (mod 11) 

5 . 10 2 5 5.1 (mod 11) 

9 . 10 3 = 9 . (-1) (mod 11) 

9526 = 6- 24-5-9 = 0 (mod 11) 

Vậy 9526 chia hết cho 11. 

Với số 37258, chú ý ĩhng 10 4 s 1 (mod 11) 

Ta có : 37258 s8-5 + 2- 7 + 3= l (mod 11). 

Vậy : chia 37258 cho 11, được số dư là 1. 
b) Tổng quát, ta có. 



10 3 - 

“1 (mod 11) 

do đó : 

10 n 3 

1 (mod 11) nếu n chẵn 


10 n s 

-1 (mod 11) nếu n lẻ. 


Vì vậy, với b, c, d... không âm : 

b.10 = —b (mod 11) 
c . 10 2 = c (mod 11) 
d . 10 3 = —d (mod 11) 
v.v... 

SỐ tự nhiên n có thể viết : . 

% 

n = ... dcba = a + b . 10 + C.10 2 +đ.l0 3 + ... 
n = a — b + c — d + ... (mod 11) 

Như vậy, số n chia hết cho 11 khi và chỉ khi tổnga - b + c - d +... 
chia hết cho 11. 

Ví dụ : 

Số 73219 không chia hết cho 11 vì : 

9-1+2-34-7 = 14 = 3 (mod 11) 


110 



Scan by chihao.info 


Số 262119 chia hết cho 11 vì : 

9 — 1 + 1 — 2 + 6 — 2 = 11 = 0 (mod 11) 

Gợi ý chung : Đô'i với các bài toán tìm sô' dư trong một phép chia, khi áp 
dụng đổng dư thức, ta tìm cách để đi đêh a s b (mod m), với b là số có giá ưị 

tuyệt đôi nhỏ nhất có thể được (tôt nhât là b = ±1), từ đó tính a n s b n được 
thuận lợi. 


Bài 137 

. . . , . 9 » 

Tìm hai chữ sô cuối cùng cua sô 9 

GỢI Ý : 

9 

Phải tìm sô' dư trong phốp chia 9 cho 100. 

GIẢI 

Ta xét hai chữ số cuối cùng của các số sau : 


9 1 = 

09 ; 

9 2 = 

81 ; 

9 3 = . 

..29 ; 9 4 = . 

..61 

9 5 = 

. . .49 ; 

9 6 = 

...41 ; 

9 7 = . 

.. 79 ; 9 8 = . 

..21 

9 9 = 

05 

00 

II 

o 

r-H 

Ơ5 

... 01 





Vì 9 10 là một số có hai chữ số cuối cùng là 01. 
nèn : 9 10 =1 (mod 100) 

do đó : (9 10 ) n = 9 10 n 3S 1 (mod 100) 

Nếu k là số có chữ số sau cùng là p thì ta có : k = 10.n + p 
và được : 9 k = 9 10n + p = 9 10n . 9 P 

Vì : 9 10n s 1 (mod 100) nên 9 k = 9 10n . 9* = 9p (mod 100) 

Từ đây suy ra hai chữ số sau cùng của 9 k bầng hai chữ số sau 
cùng của 9 P . Ta được : 9 9 = ... 89 = 10 . n + 9 

9 9 9 = 9 l0n + p s 9 9 (mod 100). 


111 




Scan by chihao.inío 


Vậy hai chữ số sau cùng của 9 9 là hai chữ số sau cùng của 
9 9 và bhng 89. 


Bài 138 

Tìm sô' dư khi chia : 

a) 30 40 cho 83; b) 2 1000 cho 25; c) 4362 4362 cho 11. 

GỢI Ý : 

a) 3 4 = 81 5-2 (mod 83) 

b) 2 5 s 7; 2 20 = 7 2 5 -1 (mod 25) 

c) 4362 2 5 3; 4362 5 5 -1 (mod 11) 


Bài 139 

Chứng minh rằng : 2222 5555 + 5555 2222 ; 7 

GỢI Ỷ ; 

2222 5 3(mod7), 2222 4 = 3 4 5 4 (mod 7) 

2222 5 = 4.3 = 5 (mod 7); 5555 5 4 (mod 7) 

5555 2 = 4 2 5 2 (mod 7) 

2222 5555 + 5555 2222 = 2222 5 1111 + 5555 2 - 1111 5 5 1111 + 2 1111 (mod 7) 
Mà : 5 1111 + 2 1111 chia hêt cho 5 + 2 


I Bài 140 


Chứng minh rằng : 

a) 7 70 + 3 70 chia hêí cho 13; 

b) 1890 1930 + 1945 1975 + 1 chia hêt cho 7. 


112 






Scan by chihao.inío 


Bài 141 

Một lớp gổm 40 học sinh đứng thành vòng tròn và quay mặt vào trong 
vòng tròn để chơi bóng. MỖI học sinh nhận được bóng phải ném bóng qua 
mặt 6 bạn dứng ở tay trái của mình. Chứng minh rằng tât cả học sinh trong 
lớp đều nhận dược bóng ném tớl mình sau 40 lần ném bóng liên tiếp. 

(Đề thi học sinh giỏi cấp II miền Bắc 1973) 
GIẢI 

Ta cho mỗi học sinh mang một số từ 0 đến 39: em đầu tiên 
nhận bóng mang số 0; em đứng ngay bên trái của em này mang số 
1; tiếp ngay bền trái của em mang số 1 là em mang số 2... cho đến 
em số 39 ở ngay bên phải em mang số 0. 

Như vậy : 

Em nhận bóng đầu tiên mang số 0 (= 7.0) 

Sau lần ném thứ 1, em nhận bóng mang số 7 (= 7.1) 

Sau iần nểm thứ 2, em nhận bóng mang số 14 (= 7.2) 

Sau lần ném thứ năm, em nhận bóng mang số 35 (= 7.5) 

Sau lần ném thứ 6, em nhận bóng mang số 

7.6 = 42 33 2 (mod 40) tức là mang số 2. 

Sau lần ném thứ 7, em nhận bóng mang số 

7.7 = 49 3 9 (mođ 40) tức là số 9 

Sau lần ném thứ X, em nhận bóng mang số b thỏa mãn : 

7x & b (mod 40) 

0 < b < 40 

Khi X lấy 40 giá trì. khác nhau từ 0 đến 39 thì 7x lấy 40 giá 
trị khác nhau, lúc đó b cũng nhận 40 giả trị khóc nhau từ 0 đến 39 
(chỉ khác thứ tự so với x). 

Thật vậy, nếu b lấy hai giá trị bằng nhau bị và b 2 : 
b x = b 2 (0 < bị , b 2 < 40) 


8- ĐHT8ĐS 


113 




Scan by chihao.inío 

thì từ 7x l = b|_ (mod 40) 

7x 2 = b 2 (mod 40) 
ta sẽ có 7xi = 7x 2 (mod 40) 

7(x x - x 2 ) = 0 (mod 40) (1) 

Mà 7 nguyên tố với 40, nên ta có : (Xị - x 2 ) = 0 (mod 40) 

Với Xị , x 2 là hai giá trị của X từ 0 đến 39, ta suy ra Xị = x 2 , 
trái với giả thiết đây là những giá trị khác nhau của X. 

Chú ý rằng nếu học sinh ném bóng qua mặt chỉ 5 bạn thì đổng 
dư thức (1) sẽ trở thành : 6(X! - X 2 )=0 (mod 40) do (6, 40) & 1 
nên không suy ra được X 1 = x 2 

Bạn hãy xét xem trong trường hợp này, những em nào khống 
bao giờ nhận được bóng ? 


Bài 142 


Tìm tât cả các sô' tự nhiên n để 2 n - 1 chia hêt cho 7. 

Chứng minh rằng VỚI mọl sô' tự nhiên n thì : 2 n + 1 không chia hết 
cho 7. 


(Đề thi vô địch toán quốc tế, 1964) 


GỢI Ý : 

a) 2 3 = 8 = 1 Jnoơ 7) 

2 3k = 1 (mod 7). Sô' n phải tìm là bội sô' của 3. 

b) 2 3k + 1 s 1 + 1 (mod 7) 

2 3k+1 =2.1 {mod 7) =5» 2 3k+1 + 1=3 (mod 7); 2 3k+z =2.2 (mod 7) 
=> 2 3k+2 + 1=5 (mod 7) 

Với mọi n (3k, 3k + 1, 3k + 2), 2 n + 1 đểu không chia hêt cho 7 


114 




Scan by chihao.inío 


3. Đỉnh lí Fermat 

Trước hết , ta giải bài toán sau đày : 

Chứng minh ròng với mọi số nguyên n: 

a) n 2 — n chia hết cho 2 

b) n 3 — n chia hết cho 3 

c) n 5 - n chia hết cho 5. 

Bài toàn này có thể giải dễ dàng bòng cách phàn tích 
n 2 - n, n 3 - n, n 5 - Ĩ 1 thành nhàn tử : 

a) n 2 - n = n{n - 1) 

b) n 3 - n = (n - l)n (n + 1) 

c) n 5 - n = n(n 2 — ỉ)(n 2 + 1 ) 

Ta gũp lại bài toán đã giỏi : bài 108, 109 (n 2 — n chia hêt 
cho 2 và n 3 - n chia hết cho 3) và bài 106. 

Cần chú ý ròng nếu như với mọi số nguyên n, n 2 - n : 2, 

n 3 - n ; 3 và n 5 - n : 5, thì số n 4 - n không luôn chia hết 

cho 4, ví dụ : với n = 2 thì n 4 - 2 = 14 khòng chia hết cho 4. 

Các số 2, 3, 5 Va các số nguyên tố và bài. toán ta vừa nêu 
lèn Va trường hợp riềng của định lí sau đày : 

Đinh tí Permat 

Nếu p là số nguyên tố thỉ n p - n chia hết cho p với mọi 
số nguyên n 

n p = n (mod p), p nguyền tố 
(P. Fermat (Phecma, 1601-1655), nhà toán học Pháp). 

Ví dụ : n 3 s n (mod 3); n 5 s n (mod 5) 

n 7 = n (mod 7); n 11 s n (mod 11) 


115 



Scan by chihao.info 

Định lí Fermat có thể viết dưới dạng khác : 

n p ~ l = 1 (mod p), p nguyên tổ 
(với mọi n khống phải là bội của p) 

Trong trường hợp p = 2, 3, có thể chứng minh định lí 
bòng cách phàn tích n p — n ra thừa số, như ta đã làm. Nhưng 
rõ ràng là khòng thể áp dụng cách chứng minh ncty cho số 
nguyên tố p bất ki. 

Cách chứng minh sau đỡy với p = 5 có thể áp dụng cho 
trường hợp tồng quát. 

— Nếu n chia hết cho 5 thì hiển nhiên n 5 - n chia hết 
cho 5. 

- Xét n không chia hết cho 5. 

Lúc đó 2n, 3n, 4n củng đều khòng chia hết cho 5. 

Chia bốn số n, 2n, 3n, 4n cho 5, ta cố 4 số dư dôi một 
khóc nhau, (vì nếu cỏ hai. số, thí dụ 4n va n cho cùng số dư 
thỉ 4n — n = 3n sẽ chia hết cho 5), mỗi số dư lấy một trong 
bốn giá trị : 1, 2, 3. 4. 

Ta có : 

n = a (mod 5) (0 < a < 5) 

2n = b (mod 5) (0 < b < 5) 

3n = c (mod 5) (0 < c < 5) 

4n = d (mod 5) (0 < d < 5) 

a, b, c, d đòi một khác nhau mà mòi số lạy một trong bốn giá trị 
1, 2, 3, 4 thế thì phải có. 

abcd = 1.2.3.4 

Chú ý đến đòng thức nay, nhàn từng vế bổn đồng dư thức 
ở trên, ta được : 

n . 2n . 3n . 4n s a . b . c . d (mod 5) 

1 . 2 . 3 . 4 . n 4 ==1.23.4 (mod 5) 



Scan by chihao.info 


Chia hai vế cho 1 . 2 . 3 . 4 nguyên tổ với 5, được : 
n 4 = 1 (mod. 5) 

Nhàn hai vế với n, ta có điều'phải chứng minh : 
n 5 = n (mod 5) 

Qhi chú : Định lí này thường được gọi là định ÍI nhỏ Fermat, phân biệt với 
một định lí khác là định lí lớn Permat. (Xem Để học tốt Toán 9 - Đại sô). 


Bài 143 

Tỉm số gồm toàn chữ sô' 9 và chia hêt cho : 

3 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17. 

GIẢI 

Chú ý rang các số 3, 7, 11, 13, và 17 đều là các số nguyên tố, 
áp dụng định lí Fermat : 

nP” 1 = 1 (mod p), p nguyên tố 

Với n không chia hết cho p, ta có : 

10 3 - 1 3 1 (mod 3) => 10 2 - 1 s 0 (mod 3) 

99 chia hết cho 3. 

10 7-1 3 1 (mod 7) => TO 6 -1=0 (mod 7) 

Số 999999 chia hết cho 7. 

10 11 ' 1 3 1 (mod 11) => 10 10 -1 = 0 (mod 11) 

SỐ 9999999999 chia hết cho 11. 

Tương tự như vậy : 

Số gồm toàn 12 chữ số 9 chia hết cho 13; 

Số gồm toàn 16 chữ số 9 chia hết cho 17; 

SỐ gồm toàn p - 1 chữ số 9 chia hết cho p nguyên tố. 


117 




Scan by chihao.info 


cân lưu ý răng các số tìm được trên đây không phải bao giờ 
cũng là số nhỏ nhất có tính chất đó, ví dụ : 

10 - 1 = 9 chia hết cho 3; 

100 — 1 = 99 chia hết cho 11. 


Bài 144 

Chứng minh rằng biểu thức : A ss 8n 8 “ n 2 + 7 

chia hêt cho 7 với mọi sô' nguyên n. 

GỢI Ý : 

A = 8n 8 - 8n 2 + 7n 2 + 7 = 8n(n 7 - n) + 7(n 2 + 1) 


(Bài 145 

1 __ 

Chứng minh rằng nếu a + b + c chia hêt cho 30 thì a 5 + b 5 + c 5 chia 
hêt cho 30. 

GỢI Ý : 

Chú ý rầng 30 = 2.3.5 

a 2 = a (mod 2) => a 4 s a 2 s a (mod 2) 

=> a 5 & a 2 s a (mod 2) 

b 3 s b (mod 3) => b 5 = b 3 = b (mod 3) 

c 5 = c {mod 5) 

Suy ra : a 5 + b 5 + c 5 = a + b + c (mod 2.3.5). 


Bài 146 

Chứng minh rằng : I 30 + 2 30 + ... + 10 3 ° + II 30 

khổng chia hố cho 11. 


118 






Scan by chihao.info 

GỢI Ỷ : 

a 10 s 1 (mod 11), do đó a 30 s 1 (mod 11), với mọi a = 1. 2.10. 


Bài 147 

Tìm sô dư trong phép chia 3 100 cho 13. 

GỢI Ỷ : 

3 12 — 1 (mod 13) 

100 = 12.8 + 4 ; 3 100 = (3 12 ) 8 .3 4 s 3 4 (mod 13) 
3 4 = 81 = 3 (mod 13) 


Bài 148 

Chứng minh rằng VỚI mọl số nguyên tố p đều có vô sô sô có dạng 
2" - n (n £ N) chia hêt cho p. 

(Đề thi vô địch toán Canada, 1983) 

GIẢI 

Nếu p = 2 thì môi số có dạng 2 2k - 2k, với k e N, chia hết 
cho p 

Nếu p > 2, theo định lí Fermat, ta có : 2 P 1 = 1 (mod p), do 
đó 2 m(p-1) 33 1 (mod p), m e'N 

Xét A = 2 m(p-1) - m(p - 1) 

= 2 m(p-1) + m - mp 

A sẽ chia hết cho p nếu lấy m = kp - 1. 

Như vậy, nếu p > 2, mỗi số có dạng 2 n - n, trong đó 
n = (kp - l)(p - 1), k e N, đều chia hết cho p, (đpcm). 

4. Đinh lí Euler 

Euler (Che, 1707 - 1783) đã mở rộng định lí Fermat cho 
trường hợp modun m bất kỉ và có định lí sau đậy : 


119 





Scan by chihao.inío 

Nếu m là số nguyên dương bất kì và tp (m) là số các số dương 
nhỏ hơn m và nguyên tố với m thì : s 1 (mod m) 

với mọi số nguyên a nguyên tố với m. 

(Về Euler, xem Để học tốt Toán 9 - Hình học) 

Ví dụ 1 

Cho m = 8, có tất cả 4 số dương nhỏ hơn 8 và nguyên tố 
với 8 (đó là 1, 3, 5 và 7), nghĩa la <p (8) = 4. 

Ap dụng định lí Euler, ta cỏ : 

a 4 = 1 (mod 8), vói mọi a nguyên tố với 8. 

Chú ý ròng : 8 = 2 3 , nến a nguyên tố với 8 tức là a không 
chia hết cho 2. Do đó, kết quả trèn có thể phát biẩi : 

á 4 — 1 chia hết cho 8, với mọi số a lẻ 

Ví dụ 2 

Cho m - 15. Có tốt cả 8 số dương nhỏ hơn 15 va nguyên 
tố với 15 (đó là 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 và 14). 

Áp dụng định li Euler, ta có : 

a 8 = 1 (mod 15) với mọi a nguyên tố với 15. 

(15 = 3.5, nên a nguyên tổ với 15 tức là a khống phải la 
bội của 3, củng khống là bội■ của 5). 

Ví dụ 3 

Cho m là số nguyên tổ p. Có tất cả p - 1 số nhỏ hơn p và 
nguyên tổ với p (đô là mọi số dương nhỏ hơn p). 

Áp dụng định lí Euler, ta có : 

a? 1 = 1 (mod p), với a không chia hết cho p. 

Đó chính là nội dung của định lí Fermat, nghĩa là : định 
lí Fermat là trường hợp riêng của định lí Euler khi m là số 
nguyên tố. 


120 



Scan by chihao.info 


Công thức tính gíá trì' của <pịm) 

Khi m nhỏ, có thể liệt kè cóc số dương nhỏ hơn m vầ nguyên 
tố với m để biết giả trị của <p(m), như ta đã làm với m = 8, 
m = 15. Tổng quát, ta tính <p(m) theo còng thức sau đày : 

Phần tích m ra thừa số nguyên tố : 

m = p a .q^...v Ả 


Thế thì : <p(m) 

= 1 

- L ) ... (i- 

- L ) 


\ p 


V ’ 

Ví dụ : 




m = 9 = 3 3 

=>y>(9) = 9(l- 

=6 



3 


co 

03 

II 

<N 

r-H 

II 

B 

=> ^>(12) = 12 . 

(-ị)(- 

i)=4 

3 • 

m= 15 = 3.5 

=> ^(15) = 15 . 

('-ịìi 1 - 

00 

II 

1—11 lO 


Bài 149 

Chứng minh rằng trong các sô tự nhiên thế nào cũng có sô k sao cho 
1983 k - 1 chia hết cho 10 s . 

(Đê thi học sinh giỏi cấp II toàn quốc, 1983) 

Ta đã giải bài toán này bằng cách dùng nguyên tắc Dirichlet (bài 121). Sau 
đây là cách giải khác, dùng định lí Euler. 

GIẢI 

Vì 1983 không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5, còn 
10 5 = 2 5 .5 Ỗ , nên 1983 và 10 5 nguyên tố cùng nhau, do đó áp dụng 
định lí Euler ta có : 

1983 y>(l0 6 ) = ị (mod 10 5 ) 


121 




Scan by chihao.info 


Mà*>(10 6 ) = 10 6 (l-I) (l-1) = 4.10 4 

2 5 

nghĩa là ta có : 1983 4 ' 10 = 1 (mod 10 5 ) 

Số 4.10 4 là số k cần tìm. 

Chú ý rằng : với định lí Euler ta chỉ ra được rằng sô' k = 40 000 thỏa mãn 
điểu kiện của bài toán. Còn nếu đùng nguyên tắc Dirichlet, tức là chứng minh 
bằng phản chứng , chúng ta chỉ chứng tỏ được rằng phải có một sô' k thỏa mãn 
yêu cầu dể ra (không có sô' k đó thì vô lí) chứ không chỉ ra được cụ thể số k 
đó bằng bao nhiêu (đó chính là một đặc điểm của phép chứng minh bằng phản 
chứng). 


122 



Scan by chihao.inío 


CHƯƠNG II 

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 


§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 

1. Khái niệm 

Một phân thức đại số là biểu thức — trong đó A và B là các đa 

B 

thức với B * 0. Đa thức A là tử thức, B là mẫu thức. Tập xác định 

của phân thức — là tập hợp tất cả các giá trị của biến làm cho B 
B 

lấy giá trị khác 0. 

2. Tính chất cơ bản 

Nếu A, B, M là các đa thức với B, M 5* 0 thì 

Ế. = A :..M í = A-i nếu A và B chia hết cho MÌ 
B B . M v B : M 

r,- , ... A _ -A . -A. _ A 
B -B B -B 

3. Rút gọn phân thức 

Chia tử và mầu thức của một phân thức cho một nhân tử chung 
của chúng gọi là rút gọn phân thức đó. Phân thức mà tử thức và 
mẫu thức không có nhân tử chung gọi là phân thức tối giản. 

4. Quy đồng mảu thức. 

Biến đổi các phân thức có mẳu thức khác nhau thành các phân 
thức có cùng mẫu thức và bầng các phân thức tương ứng đã cho gọi 
lằ quy đồng mấu thức các phân thức đó. 


123 



Scan by chihao.inío 


Bài 150 

Cho các phân thức đạl số: 
a) A-. 4 * 2 b) 

36/ - 25 X 2 + 2x + 1 

1/ Tìm tập xác định của các phân thức trên. 

2/ Tỉm các giá trị của biến X để các phân thức trên bằng 0. 


GIẢI 

a)— Tập xác định của phân thức là tập các giá trị của y làm 

cho : 36y 2 “ 25 5* 0 o (6y — 5)(6y + 5)^0 l »y? í i- 

6 


TXĐ = {y Ị y e Q, y*±~} 

6 


- Những giá trị của biến X để phân thức bằng 0 là những giá 
trị của biến để tử thức bằng 0 và mảu thức khác 0, nghiêm của 
phương trình : 

9 - 4x 2 = 0 (3 - 2x)(3 + 2x) = 0 


3 

cho ta : X = ± — 

2 

b) X 2 + 2x + 1 * 0 o (x +' l) 2 * 0 o X 3È -1 
TXĐ = { X I X e Q, X * -1} 

. x . — - — = 0 khi và chỉ khi : X 2 - 1 = 0 và X ^ -1 

X 2 + 2x + 1 

X 2 -1 = 0*>X = ±1 

X = -1 bị loại, chỉ có X = 1 là giá trị của biến để phân thức 
nhận giá trị 0. 


124 




Scan by chihao.inío 


Bài 151 

Tìm tập xác định của cốc phân thức : 

a) -*LLL_- ; b) *± ±- ; c) —J L± 1 - 

X 2 - 5x + 6 X 2 + X + 7 (X + 3) 2 + (y - 2 f 

Đáp số: 

a) X * 2, X * 3 

b) X 2 + X + 7 = (x + —) 2 + 6 - > 0 với mọi X € Q, nên : 

v 2 4 

TXĐ = {X Ị X e Q} 

Người ta cũng nói: Phân thức xác định với mọi X € Q. 

c) Cặp sô'x = -3, y = 2 làm cho mẫu thức bằng 0 nên 

tập xác định của phân thức là : 

TXĐ = {(X, y) I X e Q, y € Q; X * -3, y * 2} 

Chú ý ; Phân thức không xác định khi và chỉ khi xảy ra X = -3 đổng thời 
y - 2. 


I Bài 152 

Cho các phân thức : 

a) X 2 - 4 b) - /- 16x c) Ể±ỂJ12LLÍ 

X 2 + 3x - 10 X 3 - 3x 2 - 4x X 3 + 2x - 3 

1. Tìm các glá trị của X làm cho biêu thức vô nghĩa; 

2. Tìm các glá trỊ của X để các phân thức nhận glá trị 0. 

GỢ* Ỷ : 

+ Tìm các nghiệm của mẫu thức để có được các giá trị của biến mà tại 
đó phân thức không xác định. 

+ Tìm các nghiệm của tử thức, sau đó loại đi nghiệm nào trùng với giá trị 
của biến làm cho mầu thức bằng 0. 

Trong các bài toán chỉ yêu cầu tìm các giá trị của biến để phân thức nhận 
giá trị 0, ta có thể giải như sau : 


125 





Scan by chihao.inío 

+ Tìm các nghiệm của tử thức. 

+ Thay các nghiệm này vào mẫu thức và chỉ nhận các giá trị của biêh làm 
cho mẫu thức khác 0. 

Chẳng hạn như trong bài c) trên đây, ta tìm các nghiệm của tử thức : 

X 3 + X 2 - X - t = 0 o (X + 1)(x + 1)(x - 1) = 0 
X = ±1 

* Với X = 1 thì mẫu thức X 3 + 2x - 3 có giá trị bằng 0; giá trị X = 1 bị loại 

* Với X = -1 thì mẫu thức X 3 + 2x - 3 có giá trị bằng -6 * 0. 

Vậy x = -1 là giá trị của biến để phân thức nhận giá trị là 0. 

Đáp số: 

a) 1/ X = 2 ; X = -5 2/ X = -2 

b) 1/ X = 0 ; x=-1; x = 4 2/ X =-4 

c) 1/ X = 1 2/ X = -1 


Bài 153 

Chứng minh các đẳng thức sau : 

a) 3* = 6** (X * 0); 

4 Bx 

b) x tỵ. = 3a ( x + y.L vớỉ a * 0, X * - y 

3a 9a 2 (x + y) . \ 

GIẢI 

a) Với X * 0 thì 2x 5* 0. Theo tính chất của phân thức, ta có 

3ỵ _ 3y ■ 2x _ 6xy 
4 4 .2x 8x 

b) Với a ^ 0 và X ^ -y thì ta có 3a (x + y) # 0. Vậy : 

X + y (x + y) . 3a(x + y) = 3a(x + y ) 2 
3a 3a . 3a(x + y) 9a2( x + y) 


126 




Scan by chihao.inío 


Bài 154 


Với những glá trị nào của biến thi haỉ phân thức sau đây bằng nhau : 

và _J— 

X 2 - 5x + 6 x - 3 


Bài 155 

Cho hai phân thức : (2x + 1 )(x - 2) và x_^2 

3(2x + 1) 3 

Hãy xét sự bằng nhau của hai phân thức trong các trường hợp sau : 

a) Biến X thuộc tập hợp N. 

b) Biến X thuộc tập hợp z. 

c) Biến X thuộc tập hợp Q. 

GỢI Ỷ : 

a) Khi X e N thì hai phân thức bằng nhau; 

b) Khi X 6 z thì hai phân thức bằng nhau; 

c) Khi X € Q thi hai phân thức bằng nhau với điểu kiện X * 


ỊBàỉ 156 

Cho ba phân thức đạl sô': 

X + 1 . (X + 1)(x + 2) (X + 1)(3x - 2) 
5 5(x + 2) ’ 5(3x - 2) 

Hãy xét sự bằng nhau của chúng khi: 

a) Biến X nhận các gỉá trị trong tập Q; 

b) Biến X chỉ nhận các giá trị trong tập Z; 

c) Biến X chĩ nhận nhũng giá trị trong tập N ? 


127 






Scan by chihao.inío 


Bài 157 

Cho X > y > 0. Chứng minh rằng : 

X -y < X 2 -/ 

X + y X 2 + y 2 

GIẢI 

Do X > y > 0 nên X + y * 0. Theo tính chất cơ bản của phân 
thức ta có : 

X -y = (X - y)(x + y) = _X 2 r.,ỵĩ— (1) 

X 4- y (X + y)(x + y) X 2 + 2xy + y 2 

Mặt khác, do X, y > 0 nèn X 2 + 2xy + y 2 > x 2 +y 2 

(2) 

X 2 + 2xy + y 2 X 2 + y^ 

V — V 2 _ 2 

Từ (1) và (2) ta suy ra : í—^ —— 

X + y X 2 + y 2 


Bài 158 

Trong hai số sau đây, sô' nào !ớn hơn : 

1981 - 1980 vả 1981 2 - 1980 2 
1981 + 1980 1981 2 + 1980 2 

(Đề thi vào lớp 8 chuyên Toán Hà Nội, 1980) 

I Bài 159 

Rút gọn phân thức : 

a + b + c a 2 “ b 2 + c 2 + 2ac 


128 





Scan by chihao.inío 


GIẢI 


a) (a ± b) 2 - c 2 = 
a 4- b + c 


(a 4- b 4- c)(a 4- b - c) 
a 4- b 4- c 


= a 4- b — c 


b) a 2 £ b 2 - c 2 4- 2ab _ a 2 4- 2ab 4- b 2 - c 2 
a 2 -b 2 4 c 2 4- 2ac a 2 4 2ac 4- c 2 - b 2 

_ (a 4- b) 2 — c 2 _ (a 4- b 4- c)(a 4- b — c) 
(a 4- c) 2 - b 2 (a 4- c 4- b)(a 4- c-b) 

a 4- b — c 
a-b + c 

Nhận xốt: Muôn rút gọn một phân thức, ta phân tích tử và mẫu của phân 
thức thành nhân tử rồi đơn giản các nhân tủ chung. 


Bài 160 

Rút gọn phân thức 

a) p = a 2 (b - C) 4 b 2 (c - a) 4 c 2 (a - b) 

ab 2 - ac 2 - b 3 4 bc 2 

b) Q = 2x 3 - 7X 2 - 12x 4 45 

3x 3 - 19x 2 4 33x - 9 

GỢI Ỷ : 

a) Phàn tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử bằng cách tách : 

c-a = c- b4b-aởtử thức 
và nhóm các hạng tử (ab 2 - b 3 ) 4 (bc 2 - ac 2 ) ở mầu thức. 

p - ( a ~ b )( b ~ c )( a ~ c ) - a ~ c 
(a - b)(b - c)(b 4 c) b 4 c 

b) Tử thức viêt thành (2x 3 - 6X 2 ) - (X 2 - 3x)-(15x - 45) 

Mẩu thức vièt thành (3x 3 - 9X 2 ) - (lOx 2 - 30x)43x - 9 

Đáp số: Q = 2x ±. 5 

3x - 1 


9- ĐHT8ĐS 


129 




Scan by chihao.info 


Bài 161 

1 


Rút gọn các phân thức 

a) p = 

X 3 + y 3 + z 3 - 3xyz 

(X - y) 2 + (y - Z) 2 + (z - X) 2 

b) Q = 

X 3 - y 3 + z 3 + 3xyz 

(x+y) 2 + (y + Z) 2 + (z - X ) 2 

GỢI Ý -• 



a) Xem bài 56. Đáp số: p = - — y—- 

b) So sánh Q với p ta thây trong p nếu thay y bởi -y ta được Q, sử dụng 

kêt quả trên ta được Q = x ~ y * z 

2 


Bài 162 


Rút gọn phân thức : 


a 3 + b 3 + c 3 - 3abc 
a 2 + b 2 + c 2 - ab - bc - ca 

(Đề thi học sinh giỏi Miền Bắc, 1970) 


GỢI Ỷ: 

Xem lại bài 56 

Đáp số: a + b + c. 


Bài 163 

Rút gọn phân thức 

a 2 (b - c) + b 2 (c - a) + c 2 (a - b) 
a 4 (b 2 - c 2 ) + b 4 (c 2 - a 2 ) + c 4 (a 2 - b 2 ) 


130 






Scan by chihao.inío 

GỢI V : 

- Tách b 2 (c - a) ở tử thức thành b 2 (c - b) + b 2 (b - a) để phân tích tử 
thức thành (a - b) (b - c) {a - c) 

- Chú ý rằng trong mẫu thức ta thay a 2 bởi a, b 2 bởi b và c 2 bởi c ta được 
tử thức. Do vậy mẫu thức có thể phằn tích thành (a 2 - b 2 )(b 2 - c 2 )(a 2 - c 2 ) 

Đáp sô': --- 

(a + b)(b + C)(C + a) 


Bài 164 


□ „„„ nhân ' . A _ X 24 + X 20 + X 16 + ... + X 4 + 1 

Rút gọn phân thức : A = --—-- 

X 26 + X 24 + X 22 + ... + X 2 + 1 

GỢI Ý : 

Mẩu thức của A viết thành : 

(X 26 + X 22 + X 18 + ... + X 2 ) + (x 24 +x 20 + ... + 1) 

= (x 24 + X 20 + x 16 + ... + IXx 2 + 1) 

Đáp số: A = —-— 

X 2 *! 


Bài 165 


Chứng mỉnh 

a) Phân thức p = a - ab ~ 2b -- là tôi giản 

a 2 + 5ab + 6b 2 

b) Phân thức Q = x + x .. — không tôì giản 

X 8 + X + 1 

GỢl ý : 

a) Phân tích tử và mẫu thức của p thành nhân tử để thây chúng không có 
nhản tử chung. 


131 





Scan by chihao.info 

b) Để phân tích tử và mẫu thức của Q hãy viêt 
X 7 + X 2 + 1 = x 7 -x + x 2 + x + 1 

= X(X 3 + 1)(x - 1)(x 2 + x+1) + x 2 + x+1 

x 8 + X + 1 = x 8 - X 2 + X 2 + X + 1 

= ^(X 3 + 1)(X-1)(X 2 + X+1)+X 2 +X+1 ^ 

Như vậy tử và mẫu thức có nhân tử chung là một đa thức bậc lớn hơn 
không, nên Q không tôi giản. 


Bài 166 

___ 

Tìm giá trỊ của biến X dê 

a ) p _ 1 đạt giá trị lớn nhât 

X 2 + 2x + 6 

b) Q = dạt giá trị nhỏ nhất. 

X 2 + 2x + 1 

GIẢI 

_ 1 _ 1 
a) p X 2 + 2x + 6 (X + l) 2 + 5 

Tử thức cùa p là tòng sô' dudng nên p dạt giả trị lôn nhất khi 
mẫu thức của nó nhận giố trị nhò nhắt VỊ (x+ l) 2 + 52 5 ■ 

Zi X và (X + l) 2 + 5 dạt giá trị nhỏ nhất bàng 5 khi X + 1 = 0 
o X = 

Vậy p đạt giá trị lớn nhất MaxP - — kh* x 

. _ X 2 + X + 1 _ (x_+1}!z 2L = 1-*—r = 1 - J ^ ± -~ + 

b) q —— - ~~ 

X 2 + 2x + 1 

(X + l) 2 


X + iy 


(X + lỳ 


(X +1 r 
2 3 


x+l (x+1) 2 X+1 2 


132 



Scan by chihao.inío 

Suy ra Q đạt giá trị nhỏ nhất khi X lấy giá trị sao cho 

—-— — — = 0 tương ứng X = 1. Vậy Q đạt giá trị nhỏ nhất 
X + 1 2 

MinQ = 5 khi X = 1 
4 


Bài 167 I 

Chứng minh rằng phân thức sau đây không phụ thuộc vào X vồ có 
nghĩa VỚI mọỉ giá trị của X và của a. 

A = (X 2 + a)(1 + a) + a 2 x 2 + 1 
(X 2 - a)(1 - a) + a 2 x 2 + 1 

(Thi học sinh giỏi Hà Nội 1981) 

GIẢI 

Ta có : 

(x 2 + a)(l + a) + a 2 x 2 +1 = X 2 + ax Z + a + a 2 + a 2 x 2 + 1 

s= x 2 (a 2 4- a + 1) + a 2 4 a 4 1 
= (a 2 4 a 4 l)(x 2 4 1) 

Tương tự ta có : 

(X 2 - a)(l - a) 4 a 2 x 2 4 1. = (a 2 - a 4 l)(x 2 + 1) 

2 _ „ ^ - . . a 2 + a + 1 _ a 2 + a + 1 

Vì (x 2 + 1) * 0, nên A = — -- = ———-- 

a 2 -a +1 (~\) 2 + \ 

Biểu thức của A không phụ thuộc X và mẫu thức 

(a-I) 2 + 4 > 0 
v 2 ; 4 

Với mọi giá trị của a, nên A có nghĩa với mọi giá trị của X và a. 


133 




Scan by chihao.inío 


Bài 168 

Cho p = —- . _ 

X 4 - 4x 3 + 8X 2 - 16x + 16 

Tìm các giá trị nguyên của X để p nhận gỉả trị nguyên 

GIẢI 

p _ _ (x 2 - 4)(x 2 + 4) _ _ (x - 2)(x + 2)(x 2 + 4) 

x 4 - 16—(4x 3 —8x 2 ) - (16X-32) (x-2)(x 3 - 2x 2 + 4x - 8) 

= (X - 2)(x + 2)(x 2 + 4) = X •+ 2 = 1 + 4 

(x - 2) 2 (x 2 + 4) x “ 2 x “ 2 

Từ biểu thức p = 1 + —— ta thấy p nhận giá trị nguyên nếu 

X — 2 

cho biến X giá trị nguyền sao cho X — 2 chia hết 4, tức X - 2 phải 
ìấy các giá trị ±1, ±2, ±4. Từ đó suy ra X phải lấy giá trị thuộc 
tập hợp M = {-2; 0, 1, 3, 4, 6} 


Bài 169 

Rút gọn các phân thức 

a) p = ac + bx + ax + bc 
ay + 2bx + 2ax + by 

.. n _ m z - 2mn - 3n 2 
m 2 -4mn + 3n 2 

Đáp sô': 

a) p = iL±L b) Q = 

2x + y m - n 


134 





Scan by chihao.inío 


ị Bài 1701 

1_1 

Chứng minh các biểu thức sau đây không phụ thuộc vào biên X 

a . (X + a) 2 - X 2 b) x 2 -y 2 _ c) 2ax - 2X - 3y +„3ay 

2x + a (X + y)(ay - ax) 4ax + 6x + 9y + 6ay 

GỢI Ỷ ; 

Rút gọn các biểu thức đã cho được các biểu thức không chứa X. 


Bài 171 

Quy đổng mẫu thức các phân thức 

a) - — và ——— 

m 3 - n 3 m 2 - n 2 

a - d ' a + d 

b) _ — - - và —-—- 

a 2 + ab + ad + bd a 2 + ab - ad - bd 

GIẢI 

X 2m . 2m_. 

a) - - - - = - ,T ’ 

m 3 - n 3 (m - n)(nr + mn + n ) 

2n 2 = 2n 2 

m 2 _ n 2 (m - n)(m + n)- 

Mẫu thức chung là tích các nhân tử chung và riêng của các 
mẫu thức trên 

MTC = (m - n)(m + n)(m 2 + mn + n 2 ) . 

Chia mẫu thức chung cho mẫu thức thứ nhất ta được nhân tử 
phụ là m + n 

_ ,, 2m _ 2m(m + n) _ 2m 2 + 2m n- 

Do đo —— ~ A o 3 4 

m 3 - n 3 (m 3 - n 3 )(m + n) m 4 - mn + nm - n 


135 




Scan by chihao.inío 

Chia mẫu thức chung cho mẫu thức thứ hai được nhân tử phụ 

2 0 r ' 
là m 4 mn 4- n nên 


2p2 = 2n 2 (m 2 4 mn 4 n 2 ) _ 2(m 2 n 2 4 mn 3 4 n 4 ) 

m 2 - n 2 (m 2 - n 2 )(m 2 4 mn 4 n 2 ) m 4 - mn 3 + nm 3 - n 4 
Vậy các phân thức sau khi đã quy đồng mẫu thức là 


2m 2 4 2mn và 2(m 2 n 2 4 mn 3 4 n 4 ) 

m 4 - mn 3 4 nm 3 -n 4 m 4 - mn 3 4 nm 3 - n 4 

b) Làm như câu a) 

Mẫu thức chung (MTC) : (a 4 b)(a 4 d)(a - d) 

Các phân thức sau khi quy đồng mẫu thức là : 

_ (g_- d ) 2 và (a ± d ) 2 

(a 4 b)(a 2 - d 2 ) (a 4 b)(a 2 - d 2 ) 


Bài 172 

Quy đổng mầu thức các phân thức 

a ) —--_ỊL—_- 

X 2 - 2xy + y 2 - 2 2 X 2 - y 2 4 2yz - z 2 X 2 - 2xz - y 2 + z 2 

b) : - - x ; - x + 2 ; -Ị-; 

2X 2 4 7x - 15 x 2 + 3x - 10 x 4 5 

C)-—1-; —1 - -—Ị _ 

-X 2 + 3x - 2 X 2 + 5x - 6 -X 2 + 4x - 3 

GỢI Ý : 

a) MTC = (X - y + z)(x 4 y - z)(x - y - z) 

b) MTC = (2x - 3)(x 4 5)(x - 2) 

c) MTC = (X - 1)(2 - x)(3 - x)(x 4 6) 


136 




Scan by chihao.inío 

§2. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN PHÂN THỨC 

1. Muốn cộng các phân thức, ta quy đổng mẫu thức rồi cộng 
các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức của các phân thức đã 
quy đồng. 

A p 

2. Hiệu của phân thức — và phân thức — là tổng của phân thức 

B D 

— với phân thức đối của phân thức — 

B D 

A — = A + / —$L \ 

B D B ^ D' 

3. Tích hai phân thức là phân thức có tử thức bằng tích các tử 
thức và mẫu thức là tích các mẫu thức của hai phân thức đã cho. 

A c _ AC 
B D BD 

4. Phân thức nghịch đảo của phân thức ^ * 0 là phân thức 

B 

® , kí hiệu l^y 1 = ậ 
A V B' A 

5. Thương của phân thức 3 và phân thức 3 iỂ 0 là tích của 

B D 

phân thức — với nghịch đảo của phân thức — 

B D 

Ạ.c _ A D 

B D B c 



Thực hiện các phép tính 

a) —*- - + * - X 

xy - y 2 xy - X 2 


b) x2 -- + + —Ị— 

X 2 - 4x 6 - 3* * + 2 


137 





Scan by chihao.inío 


GIẢI 

a) xy — y 2 = y(x - y) ; xy -X 2 = x(y - x) 

Mẵu thức chung là xy (x - y) 

X + 2x - y = _ + _^y(2x-y) 

xy -/ xy — X 2 x y(* - y) xy ( x - y) 

= X 2 - 2xy + y 2 = (x - y) 2 = Ĩ_ZJ. 
xy(x - y) xy(x - y) x.y 

b) MTC = (x - 4)(2 - x)(x + 2) = (x - 4)(4 - X 2 ) 

_JsL_ +_ ệ— + —= 

X 2 — 4x 6 - 3x x + 2 

_ x(4 - X 2 ) + 2(x - 4)(x + 2) + (x z ắìíẴ^ll 
(X - 4)(4 - x 2 ) 

4x - X 3 + 2x 2 - 4x - 16 - X 2 + 6x - 8 
(x - 4) (4 - X 2 ) 

= -X 3 + x 2 +6x - 24 
(X - 4)(4 - X 2 ) 


Bài 174 


Thực hiện các phép tính 


2x + y 

. 16X . 

2x - y 

2x 2 - xy 

y 2 - 

4X 2 

2x z +xy 

1 . 

3ab 

+ _ 

a - b 

a - b 

b 3 - a 3 

a 2 

+ ab + b 2 

5 _ 

10 


15 

a + 1 

a - (a 2 

+ 1) 

(a 3 + 1) 




Scan by chihao.inío 


GỢI *: 

a) MTC : x(2x + y)(2x - y). 
b} MTC ; b 3 - a 3 . 


c) MTC : a 3 + 1. 


_, _2 
Đáp sô : — 

X 

Qáp S ế: -gii^a 

a 2 + ab + b 2 

Đáp sô': -—- 

a 2 - a + 1 


Bài 175 


Thực hiện phép tính : 

_J_ + _±_ + _2_ + - 

1 - X 1 + X 1 + X 2 1 + X 4 1 + X 8 1 + X 16 

GIẢI 

Nhận xét rằng nếu cộng hai hạng tử đẵu rồi cộng kết quả vối 
hạng tử tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy sẽ nhanh hơn là quy đồng 
mẫu thức tất cả các phân thức. 


Ta có 


4- 


1 _ 1 4- X 4- 1 - X = _2_ 


1 - X 1 4- X 


1 - X* 


1 - X* 


2 


2 

2(1 + X 2 4* 1 - X 2 ) _ 

4 

1-x 2 


1 + X 2 ' 

1-x 4 

1 - X 4 

4 

-ị- 

4 

4(1 4- x 4 4- 1 - X 4 ) _ 

8 

1-x 4 

1 

1 4- X 4 

1 - X 8 

1-x 8 

8 


8 

8(1 4- X 8 4- 1 - X 8 ) _ 

16 

1-x 8 

1 

1+x 8 

to 

T-4 

X 

1 

1-x 16 

1 


4- 1 + 

2 +... 


1 - 

X 

1 4- X 

1 4- X 2 




, 16 

16 + 16 

32 



1+x 16 

" = l-x 16 1+x 16 

1-x 32 





139 




Scan by chihao.info 


Bài 176 

Chứng minh đẳng thức : 

x 2 yV + (X 2 - a 2 )Cy 2 - a 2 )^ - a 2 ) + (X 2 - b 2 )tf - b?)(z* - b 2 ) _ 
a 2 b 2 a 2 (a 2 - b 2 ) b 2 (b 2 - a 2 ) 

- X 2 + y 2 + s 2 - a 2 - b 2 

GỢI Ỳ : 

Khai triển hạng tử thứ hai và hạng tử thứ ba ở vế trái rổi cộng các kêt quả 
và rút gọn ta suy ra vế phải. 


ỊBài 177 

Phân tích phân thức sau đây : -— 2x — — 

X 2 - 5x + 6 

thành tổng của hai phân thức ma mẫu thức là các nhị thức bậc nhất. 

GIẢI 

Mẫu thức của phân thức trên đây có thể phân tích thành nhân 
tử : X 2 - 5x + 6 = (x — 2)(x - 3) 

Ta tìm hai biểu thức A và B để có : 

2x - 1 _ 2x -N1 _ A B 

X 2 - 5x + 6 (x - 2)(x -3) X - 3 X - 2 

Quy đồng mẫu thức ở vế phải, ta có : 

2x - 1 = A(x - 2)+B(x - 3) 

x 2 - 5x + 6 ( x - 2)(x “ 3) 

Như vậy ta phải có : 

2x — 1 = A(x — 2) + B(x - 3) (*) 

Vế trái của (*) là một nhị thức bậc nhất, vậy A, B phải là những 
hăng số. 


140 





Scan by chihao.info 


Có hai cách đế tìm A, B. 
Cách 1 : (*) cho ta : 


2x - 1 = (A + B)x - 2A - 3B 
Đổng nhất hê số các hạng tử cùng bậc ỏ hai vế ta được : 

i +B = 2 , Cho ta A = 5, B - -3, 

2A + 3B — 1 

Vậy — 2 *rJ — = _A_ - 

X 2 — 5x + 6 x ~ 3 x "2 

Cách 2 : 

Trong (*), cho X = 2 thì A(x - 2) = 0, do đó tính được B; cho 
X = 3 thì B(x - 3) = 0 và tính được A : 

X = 2 => 4 - 1 = A.0 + B(2 - 3) => B = -3 
X = 3 => 6 - 1 = A(3 - 2) + B.o => A = 5. 


Bài 178 

Phân tích các phân thức sau đây thành tổng các phân thức có mẫu 
thức là các nhỊ thức bậc nhât: 

V X 2 + 2x + 6 .. 3x 2 + 3x + 12 

a )-— 2 — -— «) - rrr . L 

(X - 1)(x - 2)(x - 4) (X - 1)(x + 2)x 

GỢI Ý : 

a) Vận dụng phương pháp giải bài 177 

- ' X 2 + 2x + 6 = A(X — 2)(x - 4) + B(x - 1)(X - 4) + C(x - 1)(x - 2) 

X sr 1 => A = 3; X = 2 => B = -7; X = 4 => c = 5. 

X 2 + 2x + 6 _ 3 _ 7 + 5 

(X - 1)(X - 2)(x - 4) X — 1 X - 2 X — 4 

b) 3x 2 + 3x + 12 _ 6 + 3 _ 6 

(X - 1)(X + 2)x X - 1 X + 2 x 


141 




Scan by chihao.inío 


Tìm các sô' A, B, c đê có : 

a) ỂJ1*±Ị = A - + 5 + - c 

|x-1) 3 (X-1) 3 (x-1) 2 * 1 

b) X 2 -Ỷ- 2x - 1 _ A + Bx + c 

(X - 1){X 2 + 1) x “ 1 X 2 + 1 

GỌI Ỷ ; 

a) Đáp sô': A = 2, B = 1, c = 1 

b) Quy đổng mẫu thức ở vế phải: 

X 2 + 2x - 1 = Aíx 2 + 1) + (Bx + C)(x - 1) (*) 

Cho X = 1, ta được A = 1. 

Thay A = 1 vào (*) và đổng nhât các hệ sô ta có : 

A + B = 1=>B = 0 
-B + C = 2=>C = 2. 

X 2 + 2x - 1 = 1 + 2 

(X-1)(X 2 + 1) X " 1 X 2 + 1 


Bài 180 

Tính các tổng : 

a x b + _c_. 

a) Sl = (a - b)(a - c) (b-a)(b - c) (c - a)(c - b) 

a z + b 2 + c 2 

b) Sz = (a - b)(a - C) (b - a)(b - c) (C - a)(c - b) 

GỢI Ỷ : 

a) MTC : (a - b)(a - c (b - c); S 1 =0 

b) MTC : (a - b)(a - c)(b - c); s 2 = 1 . 


142 





Scan by chihao.inío 


Bài 181 

Chứng minh hằng dẳng thức : 

a 2 + 3ab 2a 2 - 5ab - 3b 2 = a 2 + an + ab + bn 

a 2 - 9b 2 6ab - a 2 - 9b 2 3bn - a 2 - an + 3ab 

(Đề thi chọn học sinh giỏi cấp 2 Miền Bắc, 1962) 


GỢI Ỷ : 


Rút gọn vê' phải, ta có kết quả : 


a + b 
3b - a 


' •> X 3 + b 

Thưc hiện các phép tính ở vế trái ta cũng dược kết quả là - - - • 

3b — a 


Ị Bài 182 

Chứng minh rằng : 

mbc + n + mac + n + mab + n _ = m 

(a - b)(a - C) (b - a)(b - c) (c - a)(c - b) 

Với n bất kì và a, b, c là ba số đôi một khác nhau. 


GỢI Ý 

Hãy viêt vê'trái thành tổng : 

bc + ac ■ +_ẼỀ- 

_(a - b)(a - c) (b - a)(b - c) (c - a)(c - b). 

+ n -—-- + —— —- + - 

(a - bva - C) (b - a)(b-c) ( 


m 


_J_- + _-rTTT 

(a - b)(a - c) (b - a)(b-c) (c - a)(c - b) 


Phải chứng minh hai đẳng thức : 

bc . ac 


bc + ac +_ỄỀ- = 1 

(a - b)(a - C) (b - a)(b - c) (c - a)(c - b) 

1 _L_+--1-- = 0 

(a - b)(a - C) (b - a)(b - c) (c - a){c - b) 


143 





Scan by chihao.inío 


Bài 183 


Tính các tổng 
a)S 1 = 


- 1_ + —1— + —1— 4- ... + 


1.2 2.3 3.4 


(n - 1)n 

b) s 2 = — - + -— 7 — + - + 
1.2.3 2.3.4 3.4.5 


n(n + 1)(n + 2) 


a) Ta có 


GIẢI 

1 _ 1 _ 1 
1.2 1 2 

1 _ 1 _1 

2.3 2 3 

1 - 1.1 

3.4 3 4 


1 = 1 _ 1 
(n - l)n n - 1 n 

Cộng vế với vế các đảng thức trên ta được đẳng thức mà vế 
trái là s x còn vế phải, sau khi đơn giản các hạng tử đối nhau ta được 

1 - — . Vậy S 1 — 1 - — • 

n n 

b) Cách 1. Nhận xét rầng với số nguyên dương k bất kì ta có : 

1 _ 1/1 +_I_) --J— 


= i(f +ì _ 

0 v k k + 2 


k(k + l)(k + 2) 2 

Cho k lần lượt bâng 1, 2, 3, ..., n ta được : 

1 


k+ 1 


1.2.3 


= 1 ( 14)4 

2 v 1 3 ' 2 


144 





Scan by chihao.inío 


1 - 1 ( 1 + 1 )-! 

o \ o Á / Q 


2.3.4 2 x 2 


1 


1(1+ 1 ) 

1 

n(n + l)(n 4- 2) 

2 ^ n n + 2 ’ 

n 4 1 

1(1 + 1+ . 

.. +1) 

+1(1+1+. 

.. + 1 ) 

2 ' 2 

n ; 

2 ' 3 4 

n + 2 ; 


-(1 + 1 

\ o o 


+ ••• + —7 ) 

2 3 n 4 1' 


= !(i 4 !) 4 (! 4 i 4 ... 4 !) 4 !( —1—4 —!— ) - 

2 2 v 3 4 n ; 2 x n 4 1 n + 2' 

(Ị + Ị+... +Ỉ) 

2 n+ 1 K 3 4 n ; 


So = ! + 


1 


1 


s 2 = 


4 2(n + 2) 2(n + 1) 

n(n 4- 3) 


1 


1 


2 (n + l)(n + 2) 


4(n + l)(n + 2) 

Cách 2. Nhận xét ràng với số nguyên dương k ta cố đẳng thức : 


1 

= I 

1' 

1 

k(k 4 l)(k 4 2) 

2 

•k(k 4 1) 

(k 4 l)(k 4 2) 


Cho k lần lượt bằng 1,2,3, ..., n ta được : 


1 

_ 1 

■ 1 

1 

1.2.3 

2 

A .2 

2 . 3 J 

1 

_ 1 

ị 1 _ 

1 1 

2.3.4 

2 

co 

<N 

3 4 1 

1 

1 

1 

1 

3.4.5 

2 

.3.4 

5.6 


10- ĐHT8ĐS 


145 






Scan by chihao.info 


1 


n(n 4- l)(n + 2) 


1 


1 


n(n + 1) 


s 2 = ị 


(n + l)(n + 2) 


(n + l)(n + 2) 

n(n + 3) 

4(n + l)(n + 2) 


ị Bài 184 

I___1 

.... . , . . 2m 3 - 16 3m + 6 

Thực hiện phép tính : —- ' —- 

m + 2 10 ~ 5m 

GỢI V ; 

Phân tích các tử thức và mẫu thức thành nhân tử để rút gọn kết quả 

2(m 3 - 2 3 ) 3 (m + 2) = _ Ễ(m 2 + 2m + 4) 

m + 2 “5(m - 2) 5 


Bài 185 


Rút gọn các bỉểu thức : 

a) (x — — - ) ' (- + —); ' 


X + y y X - y 


b) ( 6l±l + -^nl ) 

a 2 - 6a a 2 + 6a 


a 2 - 36 
a 2 + 1 


GỌI Ỷ : 

Thực hiện các phép tính trong các dấu ngoăc và phân tích ra nhân tử ta 
được . 

a) y(x - y)(x + y) = ì 
y(x - y)(x + y) 

b) (6a + 1)(a + 6) + (6a - 1)(a - 6) (a - 6)(a + 6 ) = 12 

a(a - 6)(a + 6) a 2 + 1 a 


146 







Scan by chihao.inío 


Bài 186 

ỉ 

Thực hiện phép tính: 2ax 4 - a V : 4 a y 2 31,2 

X 2 + 4xy + 4y 2 X 2 - 4xy + 4Y 2 

GỌI ỳ : 

Áp dung quy íắc phép chia, phân tích tử và mẫu thức thành nhân tử; ước 
lươc các nhàn tứ chung ' 

2a(x - 2y ) (X - 2y f _ _ 2(x - 2y ) 2 

(X + 2y) 2 - a ( x - 2y)( x + 2y) (X + 2y) 3 


ị Bài 187 ị 

;_ỉ 

Timx^-^x = a2 ~ 4b2 
a - b a 2 - ab 

GỢI Y : 

x _ a 2 - 4b 2 . a 2 + 2ab _ (a j- 2b)(a - 2b) . a - b 
a 2 - ab a “ b a(a - b) a(a + 2b) 

Với a * 0. a * b a * -2b 

Ta có . X = — ~ -?- b 
a 2 

§3. BIỂN ĐỔI ĐỔNG NHẤT CÁC BIÊU THỨC HỮU TỈ 

Một biểu thức đại số chứa các phép cộng, trừ, nhân, chia các 
phân thức đại số được gọi là biểu thức hữu tỉ (nói riêng, đa thức, 
phân thức đại số cũng là biếu thức hữu tỉ). 

Nhờ quy tắc của các phép tính, nhiêu khi ta có thể biến đổi 
đồng nhất một biểu thức hữu tỉ thành một biểu thức đơn giản hơn 
(ta nói đã rút gọn biểu thức hữu tỉ đó). 


147 



Scan by chihao.info 


Bài 188 

Rút gọn biểu thức : 

(+ 4 5LHỈ) : (n 2 HLll + m 2 lrJỊ ) 

v n - 1 m~ 2 n - 1 m - 2 

G Ợl Ỷ : 

A - 2 - n + /ị m - 1 _ 3mn - 2m - 2n 
n - 1 m - 2 (n- 1)(m - 2) 

B = n 2 m ~ 1 + m 2 2 ~ n = (n - m)(-3mn + 2m + 2n) 
n-1 m - 2 (n - 1)(m - 2) 

A : B = 1— 

m - n 


Bài 189 


Rút gọn và tính số trị của biểu thức sau, vớỉ X * -1,76 và y = ; 


r/x-y X 2 + y 2 + y - 2 N 

( , 4x 4 + 4x 2 y + y 2 - 41 

x + 1 

^2y-x X 2 - xy - 2y 2 

x 2 + y + xy + x 

2x 2 + y + 2 


(Đề thi học sinh giỏi toán cấp II Miền Đắc , 1963) 


GỢI Ý: 

Thực hiện theo các bước : 

- Rứt gọn biểu thức trong ngoặc (.) được : 

2x 2 + y - 2 
(X + y)(2y - X) 

- Phân tích tử và mẫu thức của phân thức : 


( 1 ) 



Scan by chihao.info 

- Chia (1) cho (2), được : 

__ (3) 

(2y - x)(2x 2 + y + 2) 

- Thực hiện phép chia cuỏì cùng, ta có : ——— 

2y - X 

Thay số, ta được kết quả : 1 

2 


Bài 190 


Giải phương trình : 


ỉ 2 2 

m - ■ [ 

„2 , _2 
(m m + a ) 


-1)] 

1 m 3 + a 3 

a 

' m 

a ’ ■* 1 

j 


(Đề thi vào lớp 8 chuyên Toán. Hà Nội 1979) 

GỢI Ý: 

- Rút gọn các biểu thức trong ngoặc () 

- Thực hiện tính chia trong [ ] 

- Thực hiện tính nhản trong { > với chú ý là : 

2 _2 

m - a m - a 

m 3 + a 3 m 2 - am + a 2 

- Đưa đến phương trình : 2 ~ x = 1 => X = 2 - m 

m 

m * 0, a * 0. m * -a 

I Bài 107] 

Chứng minh đẳng thức 

a 2 (x - b)(x - C) + b 2 (x - C)(x - a) + c 2 (x - a)(x - b) = x 2 
(a-b)(a-c) (b - C)(b - a) (c - a)(c - b) 


149 






Scan by chihao.info 


GỢI Ỳ: 

Cách 1. Biến đổi vế trái bằng cách lây mẫu thức chung là 
(a - b)(a - c)(b - c) 

Thực hiện phép tính, rút gọn ta được vế phải. 

Cách 2. Đặt f{x) là biểu thức ở vế trái, và g{x) = X 2 . Ta thây 

f(a) = a 2 = g(a); f(b) = b 2 = g(b) ; f(c) = c 2 = g(c) 

f(x), g(x} đểu là các đa thức bậc hai nhận giá trị bằng nhau tại nhiều hơn hai giá 
tri của biến sô' nên hai đa thức bằng nhau, tức vế trái bầng vế phải. 


Bài 192 

L___ 

Rút gọn các biếu thức sau : 

a) 3bZ —Ị - + ; 

a 2 - ab a 4 - ab 3 a 3 + a 2 b + ab 2 a + b 

U) 2y 2 + 5y + 2 
2y 3 + 9y 2 + 12y + 4 

(Đề thi chọn học sinh vào lớp chuyên toán, Hà Nội 1978) 

GỢI V : 

a) Trước hêt thực hiện phép tính trọng dấu ngoặc và thực hiện phép nhản : 

_ a 2 - b 2 _ a 2 + ab + b 2 _ 1 _ 

a(a - b)(a 2 + ab + b 2 ) a + b a 

b) Phàn tích tử và mẫu thức ra nhân tử : 

(2yfr1)(y + 2) = 1 

(y 2 + 4y + 4)(2y +1) y + 2 




Scan by chihao.info 


Bài 193 

Cho dẳng thức : 

b 2 + c 2 - a 2 + c 2 +a 2 - b 2 + a 2 + b 2 - c 2 _ 1 ( 1 ) 

2bc 2ac 2ab 

Chứng minh rằng trong ba phân thức vế trái thì có hai phân thức bằng 
1 , và một phân thức bằng -1. 


Đặt : 


b 2 + c 2 -a 2 
2bc 


= A, 


GIÁI 

c 2 +a 2 - b' 
2ac 


- = B, 


a 2 + D — c _ 


= c 


2ab 


Theo giả thiết : A + B + c - 1 

Suy ra : s = lA - 1) + (B - 1) + (C + 1) = 0 
A __ J = (b — c — a)(b - c 4- a) 

. 2bc " 

B _ 1 (a — c — b)(a - c + b) 

2ac ‘ 


c + 1 = (a + b + c)(a + b - c) 
2ab 


s — a ,t, j—£ [c(a + b + c) + b(a - c - b)+a(b - c - a)] 
2abc 

s = 0=>fa + b- c)(b + c - a)(c + a - b) = 0 
Có ba khả năng : 

a) a + b- c = 0=>A-l=B-l = C + l= 0 (đpcm) 

b) b + c - a = 0. Ta xét 

s = (A + 1) + (B - 1) + (C - 1) = 0 
Tương tự như trên, ta suy ra được : 

A+1 = B-1=C-1=0 íđpcm) 


151 




Scan by chihao.info 

c) c + a — b = 0. Ta xét. : 

s = (A - 1) + (B + 1) + (C - 1) = 0. 
và suy ra A - 1 = B + 1 = c - 1=0 (đpcm) 


Bài 194 

Chứng minh rằng tử đẳng thức : ! + — + — = —-1- 

a b c a + b + c 

ta suy ra được đẳng thức : — + — + — = --- 

a n b n c n a" + b" + c n 

VỚI n là sô' tự nhiên lẻ. 

GỢI Ỷ : 

1 + 1 + 1 ss -1- => (a + b)(a + c)(b + c) = 0 

abc a+b+c 

a + b = 0 hoặc a + c = 0 hoặc b + c = 0 
a + b = 0 =5> a = - b => a n = - b n (n lẻ) 

=>± + JL = a n + b n = 0 
a n b n 

=> J- + J- + J- = —J_ 

a n b n c n a n + b n + c n 

ị Bài 195 Ị 

I ___l 

Chứng minh đẳng thức 

b - c + c - a + a - b = 2 + 2 + 2 

(a-b){a-c) (b-c)(b-a) (c-a)(c-b) a-b b-c c-a 

GỢi y ; 

b - c _ a + b - a - c _ (b - a) + (a - c) _ 1 _ 1 

{a - b)(a - c) (a - b)(a - C) (a ~ b)(a -c) a-b a-c 


152 




Scan by chihao.inío 


Bài 196 

Rút gọn biểu thức : 

_ ax 2 + by 2 + C7? _ 

bc(y - z) 2 + ca(z - X) 2 + ab(x - y) 2 
VỚI điểu kiện ax + by + cz - 0. 

GỢI Ỷ : 

bc(y - z) 2 + ca(z - X ) 2 + ab(x - y) 2 

= (a + b + c)(ax 2 + by 2 + cz 2 ) - (ax + by + cz) 

Ị Bài 197 

Chứng minh rằng với mọỉ số nguyên dương m, p, k ta có : 

2 _ _1_ , _1 , 2mp - p - k 

k mp mk mpk 

Trong trưởng hợp nào phân sô i (với k > 2) bằng tông của hal hay 
ba phân số có tử bằng 1, đôi một khác nhau ? Cho một số ví dụ cụ thể. 


GỢI Ỷ : 




Xét trường hợp 2mp - p - k = 

0 hoặc 2mp - p - k = 

Ví dụ : 

k = 7, m = 4, p = 1 

=>2 = 
7 

ỉ+± 

4 28 


k = 19, m = 4, p = 3 

=>-2- 

19 

= J_ + J- +.- 

12 76 1 


k s 19, m = 10, p = 1 

=> 2_ 
19 

« -L + — 

10 190 


k = 97, m = 8, p = 7 

97 

= J- + _L + 

56 679 


k = 97, m = 49, p = 1 

=>A 

97 

= + 

49 4753 


Hãy xét tiếp các trường hợp k = 3, 5, 9, 11. 


153 





Scan by chihao.inío 


ị Bài 198 I 

!-1 

Chứng mỉnh rằng, với mọỉ m e N : 


a) —4— = —L- +_—L_ 

4m + 2 m + 1 (m + 1)(2m + 1) 

b) —A_ = _J— +_Ị_+ 1 

4m + 3 m + 2 (m+1)(m + 2) (m + 1)(4m + 3) 

C) —4— = + __JL_ + _ 1_ 

8m + 5 2{m + 1) 2(m + 1)(3m + 2) 2(3m + 2)(8m + 5} 

d) _i_ = —1— + —1 + _ 1 _ 

3m + 2 m + 1 3m + 2 (m + 1)(3m + 2) 

Ghi chú 


Các dăng thức trên có thể chứng minh dề dàng, bắng cách cộng các phân 
thức ở vế phải, rổi rút gọn kêt quả. 

Cho m một giá trị là sô'tự nhiên bât kì, ví dụ m = 1, ta được : 

2-lxl u\ 4 _ 1 , 1 . 1 


a) £ = 1 + 1 
3 2 6 

c) A s 1 + 


1 +-1 


b)- = 1 + 1 + -L 
7 3 6 14 

d) — = 1+1 + -L 
10 


13 4 20 130 5 2 

Các phân sô' ở vế phải dều có tử bằng 1. 

Cách đây 2500 năm, người Ai Cập đã viết mọl phân sô' mà họ gặp, trừ 

phân số~ , dưới dạng tổng của các phân sô' khác nhau, có tử bằng 1 (vì vây, 
3 


người ta cũng gọi phân sô' có dạng — , n e N và n ỊÉ 0, là phân số Ai Cập ). 

n 

Nhà toán học Hungari p. Erdos (1913-1996) đã đề ra bài toán : "Chứng 

minh rẳng với mọi n > 4, phân sô' 1 bầng tổng của ba phân sô'Ai cập khác 

n 

nhau." Các đẳng thức a), b). c), d) cho lời giải của bài toán trong một sô'trường 
hợp riêng; lời giải tổng quát cho dêh nay chưa ai tim được (và cũng chưa tìm ra 
phản ví dụ để bác bỏ). 


154 




Scan by chihao.info 


• p. ERDỎS 

p. Erdos (1913-1996) là nhà toán 
học Hungari nòi tiếng trong nhiều 
lĩnh vực, đạc biệt là về toán tố hợp, 
lí thuyết graph, lí thuyết số. 

Ông luòn đi tỉm lời giải hay và 
sơ cấp của nhiều bài toán. Ngay lúc 
mới 18 tuổi, khi cọn là sinh viên ở 
Budapest, Erdos đã tìm ra một chứng 
minh sơ cấp rất đẹp của định lí : 

"Giữa hai số n và 2n (với n bất kì s í 
bao giờ củng có ít nhất một số nguyền 
tô". Đày là bài toán được Bertrand để 
ra năm 1845 và Chebychev chứng 
minh nồm 1850, nhưng chứng minh của Chebychev phái dùng 
nhiều kiến thức toán học cao cấp. Trong nhiều lĩnh vực, người 
. ta gùp "già thuyết Erdos", "vốn đề Erdos", "bài toán Erdos" - 
trong đỏ nhiều giả thuyết chưa được chứng minh hay bác bò, 
nhiều bời toán chưa có lời giòi. 

Erdos đã được nhiều giải thưởng khoa học có giá trị, trong 
đó có giải thưởng Wolf với 50.000 đồla Mĩ. Phần lớn tiền 
thưởng củng như tiền cỏ được khi giỏng ở các trường đại học, 
òng đã dành để giúp đỡ sinh viên hoặc trao giải thưởng cho 
người giải những bài toán mà ỗng đè ra 



BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II 

ị Bài 199 ị 

L__i 

Tim các giá trị nguyên của X để giá trị tương ứng của các biêu thức 
sau đây cũng là sô nguyên : 

a) b >-77^- 


155 





Scan by chihao.inío 


GĨẢ1 

a) Chia tử thức cho mẫu thức, được thương là X 2 và dư là 2. 

P( X) = ĩ 3 -- 5 2 + 2 . x 2 + -_2^ 

Khi cho X một giá trị nguyền thì X 2 ià một số nguyên, do đó 
P(x) nhận giá trị nguyên khi và chỉ khi —-— nhận giá trị nguyên, 

X - 1 

hay X - 1 ìà một ước số của 2, nghĩa là X - 1 - ±1; ±2. Ta có : 
X - 1 = -1 => X = 0 => p(0) = -2 

X - 1 = 1 => X = 2 => P(2) = 6 

X - 1 = -2 => X = -1 => P(-l) = 0 

X 1 = 2 => X = 3 => P{3) = 10 

b) X = -2; 0; 3; 4; 6 


Bài 200 

Tìm các giá trị nguyên của biên X dể các biếu thức sau có giá trị 
nguyên: 

a> ~ ; b) 

X + 2 2x + 3 

Đáp số: a) -1; -3 b) -1; -2 


Bài 201 

Với giá trị nào của các biến thì biểu thức sau đây không xác định : 

Ọy 2 - 12y + 4 
3xy - 18y - 2x + 12 

Với giá trị nào của các biến thì giá trị phân thức bằng 0. 


156 





Scan by chihao.inío 


GỢI Y ; 

3xy - 18y - 2x + 12 = 0 =í> (3y - 2)(x - 6) = 0 

=> X = 6 hoặc y = - 
3 

9y 2 - 12y + 4 = 0 => (3y - 2) 2 = 0 => y = I bị loại 

ó 

Không có giá trị nào của biến để phân thức bằng 0. 


Bài 202 

Tìm các glá trị của biến X để phân thức nhận glá trị 0 : 


a) 


X 2 - 25 . 


Đáp số: a) X = -5 


b) x 2 - 25 — 

15X + 25 
X + ' — 

X - 5 


b) Không có giá trị nào của X để phân thức bằng 0 


Ị Bài 203 

I 1—1 

Biểu diễn các phân thức sau đây dưới dạng tống của một da thức và 
một phan thức mà bậc của tử thức thấp hơn bậc của mẫu thức : 

a) ; b, Ỳr: 

X + 1 X + 1 

GỢí V : 

a) Chia tử thức cho mẩu thức : 

X 4 - 3x 3 + 3x 2 - 3x + 2 - —Ẽ— 

x + 1 

b) = 1 - -2- 

X 2 + 1 X 2 + 1 


157 




Scan by chihao.inío 


Bài 204 


Thực hiện phép tính : 



+ ± + 

2 

(i + iì| 

a 2 

b 2 

a + b 

a b' 


Đáp số: — 
ab 


Bài 205 

i 

Chứng minh rằng nêu : 

c 2 + 2(ab - ac - bc) = 0, b 3É c, a + b * 0 thì —.— ~ c ) . = ■?■■■ ~7.9 

b 2 + (b-c) 2 b ~ c 
(Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 8 năm 1982) 

GỢI Ỷ: 

Vì c 2 + 2(ab - ac - bc) = 0 nên : 

a 2 + (a - c) 2 _ a 2 + (a - c) 2 + (c 2 + 2ab - 2ac - 2bc) 
b 2 + (b - c) 2 b 2 + (b - c) 2 + (C 2 + 2ab - 2ac - 2bc) 

Rút gọn ta được điểu phải chứng minh 


Ị Bài 206 

Nhà toán học Dỉophant (thế kỉ thứ 3) dã đề ra bài toán : “Tìm các sô' 
hữu tỉ X, y sao cho X 3 - y 3 = X - y". 

Chứng minh rằng nếu a,b là hai sô nguyên tô cùng nhau thì 

x _ b 2 - 3a 2 - 2ab y = 4ab 

3a 2 + b 2 3a 2 + b 2 

thỏa đẳng thức trên dây của Dỉophant. 

GỢI Ỷ : 

Chứng minh X - y 5É 0 và X 2 + xy + y 2 = 1. 


158 






Scan by chihao.info 


Bài 207 Ị 

1-i 

Cho ba phân thức thỏa mãn hệ thức 

a + b - c _ b + c - a + a + c - b 
ab bc ac 

Chứng minh rằng có ít nhất một phân thức bằng 0 

GỢI Ỷ : 

Hệ thức đã cho tương đương với 

(a - b + c)(a - b - c) = 0 


Bài 208 

I . 

Cho a, b, c là các sô nguyên từng đôi một khác nhau. Chứng minh 
rằng biểu thức 


p = 


(a - b)(a - c) (b 
có các gỉá trị là các sô nguyên. 


— ~-+---— 

a)(b - C) (c - a)(c - b) 


GỢI Y : 

p = a 3 (b - c) + b 3 (c --ạ) + c 3 (a - b) 

(a - b)(a - c)(b - c) 

Phân tích tử thức thành nhân tử và rút gọn ta được p = a + b + c 


Bài 209 Ị 

Cho ba sô' X, y, z sao cho xyz = 1. Tính biêu thức 

1 _ + _Ị_+ —-1—- 

1 +x + xy 1 + y + yz 1 + z + zx 

(Thi học sinh giỏi, Secbi, Nam Tư 1978) 


GỢI y : 

Từ xyz — 1 suy ra X 0, z & 0. Tông đã cho có thê viet thanh 
z + xz _ + - 1 - = 1 . 

z + xz + xyz xz + xyz + xyz. z 1 + z + xz 


159 






Scan by chihao.inío 


• HOÁN VỊ VÒNG 

Bài 210 I 


Thực hiện phép tính : 


(b - C)(a 2 + ac - b 2 - bc) (c - a)(b 2 + ab - c 2 - ac) 

+ _ _! _ 

(a - b)(c 2 + bc - a 2 - ab) 

(Đề thi học sinh giỏi, lóp 8 toàn quốc 1980) 

GIẢI (vắn tắt) 

A = a 2 + ac - b 2 - bc = (a 2 - b 2 ) + e(a-b) 

- (a — b) <a + b + c) 

Vậy mẫu thức của phân thức thứ nhấ t là : 

A = (b - e)(a - b)(a + b + c) 

Chú ý rằng, nếu trong mẫu thức của phân thức thứ nhất, ta 
thạy b bởi c, thay c bởi a và thay a bởi b thì ta được mẫu thức của 
phân thức thứ hai. Do vậy : 

Mẫu thức của phân thức thứ hai bằng : 

B — (c - a)(b — c)(a + b + c) 

Mẫu thức của phân thức thứ ba băng : 

c = (a — b)(c — a)(a + b + c) 

Đáp số : 0 

• Ta nói ràng : từ A suy ra được B, từ B suy ra được c 
bằng cách hoàn vị vòng ba chữ a, b, c, kí hiệu : 

a -* b -* c -*• a, 

Nhận xét về hoán vi vòng giúp rút ngán được lời giòi nhiều 
bời toán và tránh bớt nhắm lẫn. 




Scan by chihao.inío 


Bài 211 

Chứng minh rằng từ dẳng thức : 

(y - zf + (z - X) 2 + (X - y Ý * 

* (y + z - 2x) 2 + (z + X - 2y) 2 + (X + y - 2z) 2 (1) 

ta suy ra : X = y s* z. 

GIẢI 

Đẳng thức (1) có thể viết thành : 

[(y + z - 2x) 2 - (y - z) 2 ] + [(z + X - 2y) 2 - (z - x) 2 ] + 

+ [(x + y - 2z) 2 - (x - y) 2 ] = 0 (2) 

ở vế trái (2) hạng tử thứ nhất : 

(y + z — 2x) 2 - (y - z) 2 = 4(y - x)(z - x) 

Ta nhận thấy nếu hoán vị vòng y z X y thì từ hạng 
tử thứ nhất ta có hạng tử thứ hai, và từ hạng tử thứ hai, ta có hạng 
tử thứ ba. Do đó : 

(z + X - 2y) 2 - (z - X) 2 = 4(z - y)(x - y) 

(x + y - 2z) 2 - (x - y) 2 = 4(x - z)(y - z) 

Bối vậy : 

( 2 ) <s> 4(y - x)(z - x) + 4(z - y)(x - y) + 4(x - z)(y - z) = 0 
o 2x 2 + 2y 2 + 2z 2 - 2xy - 2yz - 2xz = 0 
o (x - y) 2 + (X - z) 2 + (y - z) 2 = 0 
ox-y-x-z = y — z = 0 

o X = y = z. 


Bài 212 


Tính tông 

T = (S - 2 b)(S - 2c) + (S - 2c)(S - 2a) + (S - 2a)(S - 2h) trong 
đó s * a + b + c. 


11- ĐHT8ĐS 


16 ] 




Scan by chihao.info 


GIẢI (vắn tắt) 

(S - 2b)(S - 2c) = (a - b 4- c)(a 4- b - c) - a 2 - (b - c) 2 

= a 2 - b 2 - c 2 + 2bc (1) 

Hoán vị vòng b“»c-*a-*b, ta được : 

(S - 2c)(S - 2a) = b 2 - c 2 - a 2 + 2ca (2) 

(S - 2a)(S - 2b) = c 2 - a 2 - b 2 + 2ab ’ (3) 

Từ (1), (2), (3) ta suy ra kết quả : 

T = —a 2 - b 2 - c 2 + 2ab 4- 2bc 4- 2ca. 


I Bài 213 

Chứng mỉnh rằng nếu : a + b + c = 0 thì: 

+ )(z^ + z Ẽ -. + ^~.) = 9 ' 

x c a b 7 x a b b-c c - a 7 

GIẢI 

Đặt : -—- = x; -—— = y; — — - = z. Vế trái của đẳng thức 
c a b 

cần chứng minh sẽ trở thành : 

(X + y + z).(ỉ + i + ỉ) =3 + ỵ±l + ^tĩ + í^ỵ (.) 

x X y z 7 , X y z - 

Ta có : 

y + z _ / b — c + c — a \ c _ c b 2 — bc + ac — a 2 

X x a b 7 a — b a — b ab 

= . (a - b)(-a - b + c) = _c_ ( _ a _ b + c) 

a — b ab ab 

— — (~a - b - c + 2c) = — [2c - (a + b+c)3 
ab ab 

2r 2 

= =£— vì : a 4- b + c ss 0. 
ab 


162 




Scan by chihao.info 

Áp dụng hoán vị vòng y^z->x-»yvàc-»a-»b 
được : 

z±í + +1«! + 2«! = Ậ(a? + b 3 + c 3 ) 

X y z ab bc - ca abc 

Theo bài 56, ta biết : 

! a 3 +■ h 3 + c 3; — 3abc — (a + b + c)(a 2 4- b 2 -h.c 2 — ab — bc - ca) 
với a 4> b ■+- c = «, tá suy m a 3 + b 3 + c 3 = 3abc. 

Vậy : y±i + k±^ + s±z = A_ . 3abc = 6. 

X y z abc 

Kết hợp với (*), ta suy ra điều phải chứng minh. 


Bài 214 

GUả sự: Ị _ J 

V _ a “ b . „ _ b - c . , _ c - a Ịi 

* -— » y — -) *- — - 

a + b b + c c + a 

Chứng minh rằng: 

(1 + x)(1 + y)(1 + z) = (1 - x)(1 - y)(1 - z) (1) 

QIẢI (vắn tầ) 

( 1 ) o íl- + - x )Í L +.y).(l..t- z J * 1 ( 2 ) 

(1-X)(1 -y)(i-z) . 

Thay X = ——— vằo — — x ta được : "— = — 

a-f.b 1 - X 1 — X b 

Hoán vị vòng X y- y ■*: X và a -* b -* c a, được : 

1 4- y _ b . 1 4- 2 _ c ..•••■- . : 

1 — y c 1 — z a 

Thay vào (2), ta được điều phải chứng minh. 


163 




Scan by chihao.inío 


Bài 215 

Chứng minh rằng : 

b + c + d + _ c + d + a _+ 

(b - a)(c - a)(d - a)(x - a) (c - b)(d - b)(a - b)(x - b) 

_ d + a + b + _ a + b + c _ 

+ (d - c)(a - c)(b - c)(x - c) (a - d)(b - d)(c - d)(x - d) 

_ x-a-b-c-d 
~ (X - a)(x - b)(x - c)(x - d) 


GIẢI (vắn tắt) 

b + c + d _ (a + b -f c + d - x) + (x - a) 

(b - a)(c - a)(d - a)(x - a) (b - a)(c - a)(d - a)(x - a) 

_ (a + b + c + d-x) + _ \ _ 

~ (b - a)(c - a)(d - a)(x - a) (b - a)(c - a)(d - a) 

Áp dụng hoán vị vòng b - c - d - a -* b vào vế trái rồi đơn 
giản, ta được : 

(a + b + c + d - x) í (a-b)(a-c)(a~đy ( ã^ + 

+ __J_+ -—-—--- + 

(b - a)(b - c)(b - d)(b - x) (c - a)(c - b)(c - d)(c - x) 


(d - a)(d - b)(d - c)(d - x) 

Quy đồng mẫu thức và tính toán biểu thức trong dấu t ] ta được : 


_ -1 _ 

(x - a)(x - b)(x - c)(x - d) 

Từ đây suy ra điêu phải chứng minh. 


164 



Scan by chihao.info 


Bài 216 


Chứng minh rằng nếu 


X SB by + cz 

(1) 

y = ax + cz 

(2) 

z ss ax + by 

(3) 

1 + 1 + 1 - 2 



1+a 1+b 1+c 

(T hi học sinh giỏi lớp 8 toàn quốc 1978) 

GỢI Ý: 

Từ (2) và (3) ta có : 2ax + X = y + z => 2ax = y + z - X 

=> a = V + 2 -. x => 1+ a = *±y±i => _1_ = _jỀL_ 

2x 2x 1 + a X + y + 2 

Hoán vị vòng ta được —i— = — Q — , —-— = — 

1+b X + y + z 1+c X + y + z 

Từ các kêt quả trên suy ra đpcm 


Bài 217 


Cho X + y + z = 0, X * 0, y * 0, 2*0. Hãy rút gọn biêu thức 

A - —4 - +—4 - 4 - - 

X 2 - y 2 - z 2 y 2 X 2 - z 2 z 2 -x 2 -y 2 


GỢI Ỷ : 


Thay X = -{y + z) ở mầu thức của 


X 2 - y 2 - z 2 


Y 2 .. , 

ta được — . Hoán 


vị vòng để được các phân thức còn lại ta có : 

A = A + iL + jL = Ể„±yỊ±A . 

2yz 2zx 2xy 2xyz 

Từ bài 56 cho thây X + y + z = 0 thì x 3 + y 3 + z 3 = 3xyz 


2yz 


Đáp số: A =s — 
2 


165 





Scan by chihao.inío 


n CHƯƠNG III V 

PHƯƠNG TRÌNH VẰ 

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT Ẩn 

§i. PHƯƠNG TRÌNH 


1. Hai biểu thức có chứa biến, nối với nhau bởi dấu lập thành 
một phương trình. Giá trị của biến làm cho phương trình trở thành 
một đẳng thức đúng đựợc gọi là nghiệm số (nghiêm) của phương trình. 

Biến trong phượng trình được gọi là ẩn. 

Mỗi biểu thức được gọi là vế của phương trình. 

Giải phương trình là tìm tất cả eầc nghiệm của nó. 

Một phương trình có thể có 1, 2, 3... nghiêm, có thể có vô số 
nghiệm và có thể không có nghiêm nào (vô nghiêm). 

2. Tập xác định .(TXĐ) của phương trình là tập hợp các giá trị 
của biến để các biểu thức của phương trình có nghĩa. 

3. Hai phương trình gọi là tương đương nếu chúng có cùng một 
tập hợp nghiệm. Hai phươrig trinh vô nghiêm cũng được coi là tương 
đương. 

ĐỊnh lí 1. Nếu cộng cùng một đa thức của ẩn vào hai vế của một 
phướng trình thì ta được một phương trình mới tương đương với 
phương trình đã cho. 

Hệ quả 1. Nếu chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của 
một phương trình, đổng thời đổi dấu của hạng tử ấy thì ta được một 
phương trình mới tương đương với phương trình đả cho. 

Hệ quả z Nêu xóa hàỉ hạng tử bằng nhau ở hai vế của một 
phương trình thì được một phương trình mới tương đương với phương 
trình đã cho. 


166 



Scan by chihao.info 


*** " 1 *** nhân ^ khác 0 vào hai vế cùa một phương 

“í® được một P hươn s trình tương đương với phương 
trình đã cho. & 

í"? m «» hiểu thức có chứa ẩn ở míu hoặc nhãn một 

h ĩ vê c " a một P hươ "9 tnnh thi phuưng trnhmơi co The 
không tương đương với phương trình đã cho. n mơi co the 


Bài 218 

Tỉm tât cả các nghiệm của phương trình : 

(X + 7)(2x + 1) = 0 

trong các trường hợp sau : 

a) Ân X chỉ lấy giá trị trên tập hợp N các sô'tự nhiên 

b) Ân X chỉ lấy glá trị trên tập z các sô' nguyên 

c) Ân X chỉ lấy giá trị trên tập Q các số hữu tỉ. 

GIẢI 

(x + 7)(2 x + 1) là một tích của hai nhân tử, tích này bằng 0 
khi và chỉ khi ít nhất một nhân tử bằng 0. 

a) Với mọi X e N thì X + 7 > 0 và 2x + 1 > 0. Tích của hai 

số dương không thể bằng 0, vậy phương trình đã cho vố nghiệm trẽn 

tập hợp N. 

b) Với X e z thì : X + 7 = 0 có nghiêm X = — 7 

. 2x + 1 SE 0 vô nghiệm. 

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm là-7 trên tập hợp z. 

c) Với X £ Q thì X + 7 = 0 có nghiêm là X = — 7 

2x + 1 — 0 có nghiêm là X — — — 

2 ’ 

Vậy phương trình đã cho cỏ hai nghiệm là -7 và - I trên tỡp 
hợp Q. 


167 



Scan by chihao.inío 


• Ta thấy rỗng : Việc giải phương trình (tìm tổt cà các 
nghiệm của nỏ) phụ thuộc vào việc quy định ấn lấy giá trị trên 
tập hợp nào. Trong phạm vi lớp 8, khi khống có ghi chú gỉ, 
thì ta hiẩu rằng ta đang giải phương trình trên tập hợp Q các 
số hữu tỉ. Trong trường hợp khác, ta sẽ nói rõ, ví dụ : tim 
nghiêm nguyên của phương trình (giải phương trình trên tệp 
hợp Z). 


Bài 21Ỡ 

Xét tính tương đương của các phương trình : 

X + 2 = 0 ; (1) 

(X + 2)(2x + 1) « 0 (2) 

khi: 

a) Ân sô'x chỉ nhận những giá trị trên tập N; 

b) An số x chỉ nhận những giá trị trên tập Z; 

c) Ẩn sô' x ch? nhận những gỉá trị trên tập Q. 

GIẢI 

a) Hai phương trình tương đương vì đểu vố nghiệm. 

b) Hai phương trình tương đương vi cùng có nghiệm duy nhất 
là X = -2. 

c) Hai phương trình không tương đương vĩ phương trình (1) có 
nghiệm X = -2, phương trình (2) cổ hai nghiêm làx = -2 và X 

2 


• Tinh tương đương của các phương trình phụ thuốc vào tập 
hợp cóc giả trị của ẩn số mà trên đố ta xét. Hai phương trình 
có thể tương đương trên Q mà khống tương đương trên z. 

Ớ lớp 8 nếu không cỏ gì ghi chú thèm thì ta hiểu ròng cóc 
ẩn số nhận các giả trị trên tập Q các số hữu tỉ. 


168 




Scan by chihao.inío 


Bài 220 

Xét xem các cặp phương trình sau đây có tương đương không ? 

a) 3x + 1 s 2x + 4 và 3x + 1 + = 2x + 4 + ; 

X - 1 X - 1 

b) 3x + 1 = 2x + 4 và 3x + 1 + —5— 5= 2x + 4 + —~ . 

X — 3 X w 

GỢI Ý : 

a) Tương đương 

b) Không tương đương. 


Bàỉ 221 

Các cặp phương trình sau đây có tương đương không ? 

a) X + 3 = 0 và (X + 3)(X 2 + 2) = 0 ; 

b) X + 3 = 0 và (X + 3) (X - 1) = 0. 

GIẢI 

a) Tương đương 

b) Không tương đương 

Ghl chú : Nếu mỗi nghiệm của phương trình f(x) = g(x) là một nghiệm 
của phướng trình h(x) = k(x) (đảo lại có thể không đúng) thì ta bảo h(x) = k(x) 
là phương trình hệ quả của phương trình f(x) = g(x). Trong bài này phương trinh 
( X + 3 )(x _ 1 ) s 0 là hệ quả của phương trình x + 3 ss 0 


Bài 222 


Các cặp phương trình sau đây có tương đương không ? 

a) X + 3 = 2 và x + 3 = ——— 5 

X 2 - 1 X 2 - 1 


169 






Scan by chihao.info 


b) X + 3 = 2 và x ± 3 = 2 . 

X 2 - 4 X 2 - 4 

c) (X + 3) s 2 và (X + 3) —— 1 = g( x ~ V . 

X + 1 X + 1 

GỢI Ỷ : 

a) Không tương đương 

b) Tương đương 

c) Không tương đương 


§2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT Ẩn 

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có thể biến đổi 
tương đương về dạng : 

ax + b = 0 

trong đó a, b là hãng số và a * 0. 

Phương trình có nghiêm duy nhất là : X = - ~ 

a 


Bài 223 


Giải các phương trình 

a) X - 2x ~ 5 + = 6 + 1 

5 6 3 1 ; 

b) (|x+l)(12-x)-|(x 2 + 2 ) = -2(1 + 2 x 2 ) ( 2 ) 

2 2 


GIẢI 


a) Nhân hai vế của (1) với 30 
ta được : 


(30 ỉà mẫu chung của — , -1 và ỉ) 
5 6 3 


170 




Scan by chihao.inío 

30x - 6(2x - 5) + 5 (x + 2) = 6.30 + 10(x - 1) 
o 30x - 12x + 5x - lOx = 180 - 30 - 10 - 10 

o 13x = 130 X = ^ = 10 

13 

b) Nhân hai vế của (2) với 2 ta được : 

(2) o (3x + 2)(12 - x) - 5(x 2 + 2) = -4(1 + 2x 2 ) 

o — 3x 2 + 34x + 24 - 5x 2 - 10 = -4 - 8x 2 

—9 

o 34x = -18 o X = —- 

17 

Nhản xét: Giải một phương trình là quá trình tìm nghiệm bằng cách thực 
hiện liên tiếp các phép biên đổi tương đương phương trình đã cho để thu được 
cấc phương trình ngày càng đơn giản hơn, dễ dàng tìm nghiệm hơn. 


Bài 224 

Giải các phương trình : 

a) 12 - 3(x - 2) 2 = (X + 2)(1 - 3x) + 2 

bl (X - 2)(x + 10) _ (X + 4)(x + 10) _ (X - 2)(X + 4) 

3 12 4 

c) - 2x + 1 = + Ị 

5 3 2 

d) (X + 1 )(x - 3) - 1 (3 - x)(5 - 2x) * 6 - X 

2 

e) x(x + 3) 2 - 3x = (X + 2) 3 + 1 

g) (2X ± I) 2 + 11 - 3*)* = 5* + 1 . 


3 

4 



Đáp số: 


b) 8 

c) -18 


d)ll 

3 


9)9 


171 




Scan by chihao.info 


Bài 225 


Giải các phương trình; 

a) 


« 4 - 3x _ X - 3 

2x - • 7x - —— 


15 

X 3 4 X 


- X + 1 ; 


2x - 


10 - 7x- 


b)x- 


-(x + 1) ; 


c) A (1,2 - X) - 5 t 7x = JL (9x + 0,2) - 12,5x t 4 ’ 5 . 
10 4 20 5 

GỢI Ý : 

a) (1) o 2(13x - 4) = 15(3x + 13) o X = - M 

19 

b) (2) o 3(7x + 3) = 4(7x - 4) o X . = 2^ 

7 

c) Đáp số: Mọi sô'thực đều là nghiệm của (3) 


(1) 

( 2 ) 

(3) 


Bài 226 


Giảỉ phương trình : 


X + 1 + X + 3 
65 63 


X + 5 + X + 7 
61 59 


GIẢI (vắn tắt) 

Nhận xét ràng, trong các phân thức trên nếu cộng tử thức với 
mẫu thức thì các tử thức trở thành X + 66, cho nên ta cộng 1 vào 
cả bốn phân thức : 

+ 1 ) + (^ + 1 ) 

X 4- 66 + X + 66 _ X 4- 66 + X 4- 66 
65 63 61 59 


( x+1 +l 

) + ( x + 3 +1) 

v 65 

; v 63 ' 


) = ( 


X 4- 5 
61 


172 




Scan by chihao.info 


(x + 66) ( 


65 


+ TT-TT--) 
63 61 59 7 


- 0 


do 


f JL + — - — - -M * 0 

' 65 63 61 59 7 


Nên : X + 66 = 0, X = —66. 


Bài 227 

Chứng minh rằng nghiệm của phương trình sau đây là một số nguyên: 

x^-29 + 3^27 + x^25 + 3^,23 + + = 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 

X - 1970 X - 1972 X - 1974 + X - 1976 + X - 1978 + X - 1980 
" 29 27 25 23 21 19 

(Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 toàn quốc 1978) 


GỢI * : 

Vận dựng nhận xét và cách giải bài toán trên, ta đi dên kêt quả: 

(X _ 19991 (_L + _!_ + ... + _L——1 — — — - — — ... — —) = 6 

" 29 27 19 1970 1972 1980 

=> X = 1999 


Bài 228 

Giải các phương trình 

. X + 29 _ X + 27 = x+17 _ X + 15 
a 31 33 43 45 

b) x + 6 + x + 8 = x + 10 + x + 12 
1999 1997 1995 1993 

1909 -X + 1907 -X + 1905 -X + 1903 - X + 4 = 0 
' 91 93 95 91 

Đáp sô : a) X = —60 b) X = —2005 c) X = 2000 


173 






Scan by chihao.info 

§3. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA Ẩn ở mau thức 

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta cần 

1. Tìm tập xác định của phương trình (tập các giá trị của biến 
làm cho biểu thức của phương trình có nghĩa) 

2. Quy đổng mẫu thức rổi khử mấu thức 

3. Giải phương trình nhận được sau khi khử mẫu thức 

4. Loại những giá trị là nghiệm của phương trình ở bước 3 mà 
không thuộc tập xác định. 

Tất cả các nghiêm nhận được ỏ bước 3 thuộc tập xác định đều 
là nghiêm của phương trình đã cho. 


Bài 229 

Giải phương trình 

__x_+_X_ = _2*_ (1) 

2(x - 3) 2(x +1) (X + 1)(x - 3) 

GIẢI 

Biểu thức của phương trình có nghĩa nếu X - 3 ỹ* 0, X + 1 5^ 0 
tức là với X * 3, x * -1. Vậy tập xác định là : 

TXĐ = {x I X * 3, X * -1} 

Quy đổng mẫu thức ta được : 

x(x 4- 1) + x(x — 3) _ _4x_ 

2(x + l)(x - 3) 2(x + l)(x - 3) 

Khử mẫu thức ta được : 

(1) => x(x + 1) + x(x - 3) = 4x 
=> 2x 2 “ 6x = 0 

=> 2x(x - 3) = 0 (2) 


174 




Scan by chihao.inío 

Phương trình (2) có hai nghiêm X = 0 và X = 3. 

Nghiệm X = 3 khồng thuộc tập xác định, cần phải loại. Vậy 
nghiêm của phương trình (1) là X = 0. 


Bài 230 

Giải các phương trình : 

a) -^ + _2_ = —1— 

x(x + 2) x 2_ 4 x(x - 2) 

b) 4±j_- -y-zA_. = . 1 ±*- c)i + _2-_ = ^±| 

y 2 - 5y 2/ - lOy 2y 2 - 50 X x(x - 2) X - 2 

GIẢI 

a) Biểu thức của phương trình có nghĩa nếu x(x + 2) 5* 0, 

X 2 - 4 ^ 0, x(x — 2) * 0 tương đương với X * 0, X & ± 2 . 

Vậy tập xác định của phương trình là : TXĐ = Q \ {0; ±2}. 
Quy đồng mẫu thức ta được : 

(x - 4)(x - 2) + 2x = X + 2 
x(x 2 - 4) x(x 2 - 4) 

Khử mẫu thức các phân thức đã quy đồng ta được : 

(x - 4)(x - 2) + 2x = X + 2 

o X 2 - 5x + 6 = 0 o (x - 2)(x - 3) = 0 <=> X = 2, X = 3 

Loại X = 2 vì không thuộc tập xác định của phương trình. 

ĐS : X = 3 

b) Phương trình có nghĩa nếu y 2 - 5y * 0; 2(y 2 - 25) * 0 
Suy ra tập xác định của phương trình : 

TXĐ = Q \ {0; ±5} 


175 



Scan by chihao.inío 

Quy đổng mẫu thức ta được : 

2(y + 5) 2 (y - 5)(y + 5) = (y + 25)y 
2y(y 2 - 25) 2y(y 2 - 25) 2y(y 2 - 25) 

Khử mẫu thức và rút gọn ta được : y = 15 
c) Giải tương tự như trên. ĐS : X = -1 


Bài 231 

VỚI giá trị nào của các biến thi các biêu thức sau đây vô nghĩa : 

a) —.^ ~ 7 1 -- ; (1) 

5 _ 4 _ ì 

X - 2 X - 3 X 

b) - 5u 2 - u t J- (2) 

u 2 + 5 u — 5 u + 25 

—-- + - — 

u 2 - 5u 2u 2 - 10 2u 2 - 50 

GIẢI (vắn tắi) 

a) Trước hết ta thấy biểu thức ở mẫu thức võ nghĩa, nếu : 

X - 2 = 0; X — 3 = 0 hoặc X = 0, tức là nếu X = 2; 3; 0 
Rứt gọn đưa biểu thức (1) vê dạng : 

x(x - 2)(x - 3)(3x 2 - 1) 

—2x — 6 

Nếu : —2x — 6 = 0 o X = “3 thì (1) vô nghĩa. 

Vậy : Các giá trị của biến làm cho biểu thức vò nghĩa là : 

-3; 0; 2; 3. 

b) Đáp số: -5; 0; 5; 15. 


176 




Scan by chihao.info 


Bài 232 

Giải phương trinh : 

X -I- 4 + X + 1 ^ _ 2x + 5 

2x 2 - 5x + 2 2x 2 - 7x + 3 2x 2 - 7x + 3 

GỢI Ỷ : 

Việc đặt điều kiện để mẫu thức * 0, tức là tìm X sao cho 
2X 2 - 5x+2 * 0 và 2x 2 - 7x + 3 * 0 

là điều có phần phức tạp. Trong trường hợp này, đơn giản hơn là : đưa phương 
trình vể dạng nguyên {khử mẫu thức), và chì lây nghiệm nào không làm cho 
mầu thức bầng 0. 

GIẢI 

Thực hiện các phép biến đổi tương đương, ta đưa (1) về dạng : 

x + 4 - x + 4 = 0 
2x 2 - 5x + 2 2x 2 — 7x + 3 

* + 4 >( -ĩ - - -- - T—: ) = 0 

2x 2 - 5x + 2 2x 2 - 7x + 3 

(x + 4)(1 - 2x) = 0 

(2x 2 - 5x + 2)(2x 2 - 7x + 3) 

(x + 4)(1 - 2x) = 0 o X' = -4 hoặc X = — . 

2 

Thử vào mẫu thức : 

với X = — thì 2x 2 - 5x + 2 = 0 
2 

vớix = -4 thì (2x 2 - 5x + 2)(2x 2 - 7x + 3) * 0 
Kết luận : Phương trình (1) đã cho có nghiệm duy nhất là : 

X = -4 


12- ĐHT8ĐS 


177 




Scan by chihao.inío 
Bài 234 

Giải phương trình : X 2 - 4x + 3 = 0 

GỢI Ỷ : 

X 2 - 4x + 3 = 0 o (X - 1)(x - 3) = 

X - 1 = 0 <=> 
<» ■ 

X - 3 = 0 


Bài 235 J 

Giải phương trình : X 4 + 2x 3 + 5x 2 + 4x - 

GỢI Ỷ: 

Phân tích vế trái thành nhân tử, ta được : 

X 4 + 2x 3 + 5x 2 + 4x - 12 = 0 
o (X + 2)(X - 1)(x 2 + X + 6) = 0 

Đáp sô': X 1 

Chú ý : 

X 2 + X + 6 = (x + 1) 2 + 5 - * 0 với mọi X, 

- 2 ; 4 


Ị Bài 236 


Giải phương trình : X 4 + 2x 3 - 4x 2 - 5x - 

Đáp số: 


Bài 237 I 

Giảỉ phương trình : x 3 - 2x 2 - X + 12 = 

Đáp sô' : X-, - 


0 

X = 1 

X = 3 


12 = 0 


= -2, x 2 = 1 


6 = 0 

X 1 =2, x 2 = -3 


0 

-1 : X 2 = 1 ; X 3 = 2 


179 







Scan by chihao.inío 


Bài 238 

Giải các phương trình 

a) X 4 + 3x 3 - X - 3 = 0 

c) X 4 + 2x 3 - 4x 2 - 5x - 6 = 0 

Đáp số: a) X 1 = 1, x 2 = -3 
c) X 1 =2, x 2 = -3 


b) X 4 - 2x 3 +x -2 = 0 
d) x 3 -7x -6 = 0 
b) x 1 = -1, x 2 = 2 
d) X 1 = -1, x 2 = —2, x 3 = 2 


• PHƯƠNG TRÌNH CÓ HÊ SỐ BẰNG CHỮ (THAM số) 

Cho phương trình : coc + b = 0 

1. Nếu a * 0, ta có phương trình bậc 'nhất, phương trình 

này có nghiệm duy nhất X = — — 

a 

2. Nếu a = 0, phương trình cỏ dạng : 

Ox + 6 = 0 hay Ox — —b 

a) Nếu b 0, ta có : 

Ox * 0 : phương trình vò nghiệm 

b) Nếu b = 0, ta có : 

Ox = 0 : phương trinh cố nghiệm là bất kì giả 
trị nào của X (vò số nghiệm) 

Đổi với phương trình có hệ số bằng chữ (phương trình có 
tham số), ta phải xét mọi trường hợp về giá trị của tham số để 
phương trình có nghiệm (xác định giá trị của nghiệm), vố 
nghiệm hay có vò số nghiệm. Làm như vậy là ta đã giải và 
biện luận phương trình. 


180 




Scan by chihao.info 


Bài 239 


Glảl và biện luận phương trình ——51 = — — + 1 (1) 

3 m 

VỚI tham sô' m. 

GIẢI 

Điều kiện xác định : m ỹ* 0. 

(1) «> (2m - 3)x = m 2 + 3m + 3 

Nếu m * 0, m * — phương trình có nghiệm X = m _ + + ^ 

2 2m — 3 


Nếu m = — phương trình (1) trở thành : o.x = — 
2 4 

Khi đó phương trình vô nghiệm. 


Bài 240 

Giải và biện luận phương trình VỚI tham sô' 

a) 4x - 2 = m (mx - 1) 0) 

b) m 2 x + 5 = m(x + 5) (2) 

GIẢI 

a) (1) o m 2 x - 4x = m - 2 
o (m 2 — 4)x = m — 2 

- Nếu m 2 - 4 * 0 tức là m * 2 và m * -2 thì phương trình 

(1) có nghiêm duy nhất X = m 

m 2 —4 m + 2 

- Nếu m = 2 phương trình (1) trỏ thành Ox = 0, phương trình 
nhận mọi số hữu tỉ làm nghiệm (vò định) 

- Nếu m = -2 phương trình (1) có dạng Ox = -4, vô nghiêm. 


181 




Scan by chíhao.inío 

b) (2) <=> (m 2 - m)x = 5m — 5 

— Nếu m 2 — m * 0, tức là với m ^ 0 và m 5É 1 phương trình 

(2) có nghiêm duy nhất X = ^ = — . 

m(m-l) m 

Nếu m = 0, phương trình (2) có dạng Ox = —5, nên vô nghiệm. 

- Nếu m = 1 phương trình (2) trơ thành Ox = 0, phương trình 
có vô số nghiệm (vô định). 


Ị Bài 241 

Giải và biện luận phương trình 

(k 2 - 9)x = k 2 + 3k (k là tham sô') 

GIẢI 

1) Nếu k 2 - 9 & 0, tức k ±3, phương trình có nghiệm duy 

nhất là X = ——— = — 

k 2 - 9 k - 3 

2) Với k = 3, phương trình có dạng Ox = 18 
Phương trinh này vô nghiêm 

3) Với k = —3, phương trình đã cho có dạng Ox = 0. Mọi số 
hữu tỉ đều là nghiệm của phương trình (vò định). 


Bàl 242 I 

Giải và biện luận phương trình với các tham sô' a, b, c sau đây 
x-b-c,x-c-a,x-a-b _ 0 

- *r - T - — o . 

a b c 


182 




Scan by chihao.inío 


GIẢI (vắn tắt) 


Đưa phương trình về dạng 


o 


[x — (a + b + c)3 


i +1 + ỉ 

La b c 


= 0 


Nếu A = ỉ + I + ỉ 5 * 0 phương trình có nghiệm duy nhất 
a b c 

X = a + b + c 

Nếu A = - + ~ + - = ° phương trình có dạng Ox - 0. 
a b c 

Mọi số hữu tỉ đều là nghiệm của phương trinh 


Bài 243 I 

Giải và biện luận phương trình, VỚI các tham sô a, b, c 


X - ab 


X - bc 

= a 

+ 

b + 

c 

a + b 

a + c 

b + c 




b 5* —c, c * -a) 




(a 

* 

-b, 

a + b ■ 

- X 1 a + c 

- X + t 

> + c 

- 

* + 

4x _ ! 

c 

b 


. a 



a + b + c 


(a * 0, b * 0, c * 0, a + b + c * 0) 


GIẢI ịVắn tắt) 


a) Phương trình đã cho tương đương với 


/ X - ab __ c \ 

1 + 1 

ị X - ac _ h ^ 

1 + 1 

ị X - bc 

' a + b '' 

^ a + c ' 

í 

l b + c 


Quy đổng mẫu thức mỗi biểu thức trong từng dấu (.), ta đi đến : 


(x 


- ab — ac — bc) ^ 


+ 


1 


a+b b+c a+c 


= 0 


183 



Scan by chihao.inío 


- Nếu — - - + — + —-— 5Ế 0, phương trình có nghiệm 

a+bb+ca+c 

duy nhất X = ab + ac + bc 

- Nếu —y— + -—-— + —-— = 0, phương trình có nghiêm là 

a+bb+ca+c 

một số hữu tỉ bất kì. 

b) Phương trình đã cho tương đương vỏi 

( g + k-* +l) + (g- t . °-* + l) + (b + c -x + ^ 

= 4 - 4x 

a + b + c 

=»(a + b + c~x) ---) = 0 

' a b c a + b 4- c ' 

a) Nếu ỉ 4- ỉ + I - - A - * 0 

a b c a+b+c 

Phương trình có nghiêm duy nhất x = a + b + c 

3) Nếu — 4- 4- — —-^-= 0, phương trình có vô số nghiệm 

abca+b+c 

• I. NEWTON 

Isaac Neiuton (Isàc-Niutơn, 1642-1727) là nhà toán học, 
vật lí học, thiên văn học vĩ đại người Anh. Ông nổi tiếng trong 
lí thuyết phép tính vi tích phàn, là cơ sở của toán học cao cấp; 
các định luật quán tính, định luật vạn vật hốp dẫn, định luật 
về lực và gia tốc, là nền tảng của cơ học và khoa học nghiên 
cứu quy luật chuyển động của các thiên thể, nhờ đó người ta 
phát hiện ra những hành tinh chưa từng thấy, tính toán chính 
xác về nhật thực, nguyệt thực ... Có nhiều chuyện kể thú vị về 
Neuiton. 


184 



Scan by chihao.info 


Bèn cạnh càu chuyện "Quả 
táo Neiutorì' nổi tiếng, người ta 
còn nói đến sự "trả thù" độc đào 
của Neivton. Bố ống mất từ khi 
ồng chưa ra đời. Khi bé Newton 
lên ba thì mẹ đi bước nữa Cậu 
ờ với bà nội, rồi đi học trường 
làng ở miền quê nước Anh. Nờm 
12 tuổi Newton được bà Nội gửi 
lên học lớp tư thục nội tm ở một 
thành phố nhỏ. Vì hoàn cành 
riêng tư, Newton gầy nhỏ, thích 
sống trầm buồn khống thể hiện 
tời nồng gì đặc biệt uà hay bị bát nạt. Một lần ra chơi cậu bị 
một học sinh lớn, giỏi nhốt lớp đánh đau điếng người; nhưng 
II ỉ sức yếu, lại học kém, Newton khống đánh tra Cậu nghĩ, 
phải học giỏi, đứng đỗu lớp, mới làm cho kẻ kia kính nể được. 

Thế là với lòng quyết tàm vò hạn, chỉ ba bốn tháng sau Isõc 
đã đứng đồu lớp và được bạn bè ngày càng mến phục. Từ đó, 
càng học, Newton càng say mê khám phá, ngày càng trở nên 
xuất sóc, rồi sau nạy trở thành nhà Bác học vĩ đại. 

Neiuton mất ngày 21-3-1727 thọ 76 tuổi. Trên bức tượng 
tòn vinh ồng, người ta đã khốc câu : "Người vượt lên nhăn locu 
băng sức mạnh trí tuệ của mình”. 


§5. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 

Nhà bác học Anh Newton đã viết trong cuốn sách giáo khoa đại 
số của ông rằng : "Muốn giải quyết một vấn đề liên quan đến các số 
hoũc các quan hệ trừu tượng giữa các đại lượng, chi cần phiển dịch 
bài toán từ ngốn ngữ mẹ đẻ sang ngòn ngữ đại sổ' .Đó chính là vấn 
đề giải toán bàng cách lập phương trình. Việc giải toán được thực 
hiện qua các bước sau : 

185 




Scan by chihao.inío 


1. Chọn ẩn và đặt điều kiện mà ẩn phải thỏa mãn. 

2. Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác qua các đại lượng đã 
biết và đại lượng được chọn làm ẩn. 

3. Lập phương trình diễn đạt mối quan hệ giữa các đại lượng 
trong bài toán. 

4. Giải phương trình 

5. Nhận định kết quả và trả lời (đối chiếu nghiệm tìm được với 
điều kiên đã đặt ra - thử lại vào đề toán). 


Bài 244 

Năm ngoái tông số dân của haỉ tỉnh A và B là 4 triệu. Dân sô'tỉnh A 
năm nay tăng lên 1,2% còn tỉnh B tăng lên 1,1%. Do đó dân sôhal tỉnh năm 
nay là 4045000 người. Tính dân sô' mỗi tinh năm ngoái và năm nay. 

Hướng dấn cách vận dụng các bước để giải bài toán 

Bước 1 : Chọn ẩn: ở dây người ta hỏi dân số của mỗi tỉnh nàm ngoái và 
nám nay. Do vậy. ta có thể chọn dân sô'tỉnh A (hoặc tinh B) năm ngoái (hoặc 
nãm nay) làm ẩn số. Chẳng hạn, ta gọi X là dân sô' năm ngoái của tỉnh A. 

Vì số dân là sô' người nên X nguyên: > 0. 

Bước 2 : Biểu diễn các đạj lượng chưa biêt khác qua X và các đại lượng 
đã bièt. 

Ta có bảng sau : 



Số dân 
năm ngoái 

Sô' dân 
năm nay 

Sô tăng 

Tỉnh A 

X 


100 

Tỉnh B 

4 000 000 - X 


iil (4 000 000 - X) 
100 

Cộng 

4 000 000 

4 045 000 

45 000 


186 










Scan by chihao.info 


Bải 245 

Bài toán cô’ 

Một đàn em nhỏ đứng bên sông 
To nhỏ bàn nhau chuyện chia hổng 
Mỗi người năm trái thừa năm trái 
Mỗi người sáu trái một người không 
Hỏi người bạn trẻ đang dừng bước 
Có mây em thơ, mấy tráỉ hổng ? 


GIẢI 

Tóm tắt các dữ kiện của bài toán 



Sô tráỉ / người 

Kêt quả 

Cách chia thứ nhât 

5 

Dư 5 trái 

Cách chia thứ hai 

6 

Một người không được chia 


Cách thứ nhốt : Chọn ẩn X là số em bé đứng bên sông 
Điều kiện : X nguyên, dương 
Theo cách chia thứ nhất, số trái hổng là : 5x + 5 
Theo cách chia thứ hai, số trái hổng là : 6(x “ 1) 

Vì số trái hồng là không đổi nên ta có phương trình : 

5x + 5 — 6(x — 1) (1) 

Giải phương trình (1) ta được X - 11 nguyên, dương, thỏa mãn 
điều kiện đặt ra. 

Kết luận : SỐ em bé : 11 em, số trái hồng 6(11 - 1) = 60 trái. 
Thử vào đề toán, thấy đáp số đúng. 

Cách thứ hai : Chọn ẩn X là số trái hổng 
Điêu kiên X nguyên dương 

Theo cách chia thứ nhất, số em bé được chia hồng là : —-— 


188 














Scan by chihao.info 


Theo cách chia thứ hai, số em bé được chia là - . 

6 

Theo để, số em được chia theo cách thứ nhất nhiều hơn số em 
được chia theo cách thứ hai là 1 nên có phương trình 


Giải phương trình (2) ta được X = 60 
Kèt luận : có 60 trái hồng và 11 em bé. 

Chú ý 

Có nhừng bài toán (bằng ngôn ngử mẹ đẻ) thoạt nghe thấy khác nhau xa, 
nhưng khi "phiên dịch'' sang ngôn ngữ đại số thì thây bản chất dại sô'của chúng 
chỉ là một. Ta hãy lây hai bài toán sau đây làm ví dụ : 


Bài 246 

Hal chiếc ôtô khởi hành từ hai tỉnh A và 8, ngược chiểu nhau. Chiếc 
xe đl từ A có vận tốc 40km/h, chiếc xe đl từ B có vận tô'c 30km/h. Nếu chiếc 
xe đl từ B khởi hành sớm hơn chiếc đl từ A lá 6 glờ thi hai xe gặp nhau ở 
địa điểm cách đểu cả A và B. Tim quãng dường AB ? 

GIẢI 

Gọi X (km) là chiều dài nửa quãng đường AB. Thời gian đi của 

xe khởi hành từ A là -ĩ- h. Thòi gian đi quãng đường X (km) của xe 
40 

khởi hành từ B là h. Thời gian của xe đi từ B nhiều hơn thời 
30 

gian của xe đi từ A là 6h nên ta có phương trình. 


— + 6 = — 

40 30 

Giải phương trình (1) ta được x = 720 
Quãng đường AB dài là 720.2 = 1440 km 


( 1 ) 


1X9 




Scan by chihao.inío 


Ị Bài 247 

Hai vòi nước ctlảy vào một cái bể, vòi thứ nhât chảy được 40 lít trong 
một phút. Vòi thứ hai chảy được 30 lít trong một phút. Nếu người ta cho 
vòỉ thứ haỉ chảy trước VÒI thứ nhât 6 phút thỉ khi chảy đẩy bể, lượng nước 
từ hai VÒI chảy vào bể là bằng nhau. 

Tìm dung tích của bế nước. 

GỢI Ý : 

Gọi dung tích bể nước là 2x (lít). Thời gian chảy được X lít của mỗi vòi liên 

hệ với nhau bởi phương trình : ” + 6 = TT 

40 30 

(Đây cũng là phương trình nhận được trong bài trên) 


Bài 248 

i___ 

Một chiếc mô tô di từ M đến K với vận tô'c 62 km/h và một chiếc ôtô 
cũng đl từ M đến K với vận tốc 55 km/h. Đe cho hal xe đến đích cùng một 
lúc người ta phải cho xe ô tô đl trước một thời gian nhưng vì lí do đặc biệt 
nên mới chạy được 2/3 quãng đường MK xe ô tô buộc phải chạy với vận 
tốc 27,5 km/h vì vậy khi còn cách K 124km thì mô tô dã đuổi kịp ô tô. Tìm 
khoảng cách từ M đến K. 

GIẢI (vắn tắt) 

Gọi X (km) là chiều dài quãng đưòng MK. Theo dự tính thì, thời 

gian ô tô phải chạy trước mô tô ià : ( 77 “ 77 ) ểtò- 

N 55 62 

Quãng đường mô tô đã chạy đế’ đuổi kịp ô tô là : (x - 124) km 
Thời gian mô tô đã chạy trên quãng đường (x - 124) km là : 

X - 124 
62 

Thời gian để ô tô chạy quãng đường trên đây là : 


2 

3 x 


7 - 124 
3 


giờ 


190 


55 


27,5 t 





Scan by chihao.inío 


Ta có phương trình : 

-X - - 124 

3 + 3 __ / _x_ _ _x_ \ + X — 124 

55 27,5 ' 55 62 ' 62 

Giải phương trình trên ta được X = 414 km là chiều dài quáng 
đường MK 


Bài 249 

Một ca nô XUÔI dòng từ bến A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B 
đến A mất 5 gíờ. Tìm đoạn đường AB, biết vận tốc dòng nước là 2km/h. 

GỢI Ỷ : 

Vận tóc ca nô xuôi dòng bằng vận tốc riêng của ca nô cộng vận tôb dòng 
nước. Vận tôc ca nô ngược dòng bằng vận tốc riêng của ca nô trừ vận tốc dòng 
nước 

Cách 1 : Gọi X là đoạn đường AB, ta có phương trình : 

(2L - 2 ) = ( - + 2 ) =>*--*=4=>x = 80 (km) 

4 v 5 4 5 

Cách 2: Gọi X là vận tóc riêng của ca nô (x > 0) ta có phương trình : 

4(x + 2) = 5(x - 2) => x = 18 (km/h) 

Từ đây có : AB = 4(18 + 2) = 80 (km) 


ị Bải 250j 

Đỉền vào ô trống cho đủ các sô' từ 1 
đến 16, sao cho tổng các sô'trên mối dòng, 
mỗỉ cột và mỗi đường chéo là như nhau. 

(Đề thi Olympic toán trường Đại học sư 
phạm Mascơva, LB Nga, 1999. Ki thi dành cho 
học sinh đà có bằng tú tài; học sinh đoạt giải 
được tuyển thẳng vào trường). 




— 

14 

4 

12 



9 

8 

10 




3 

2 



191 





Scan by chihao.inío 

GỢI Ỷ : 

Tổng các số trên tât cả các ô vuông là 1 + 2 + ... + 15 + 16 = 136, suy 
ra tểng 4 sô' trên mỗi dòng (cột, đường chéo) là s = 34. 

Gọi X là sô' chưa biết ở một ô trổng bât 
kì, chẳng hạn ở ô trên dòng đẩu và cột đầu. Do 
s = 34, suy ra các sô' (theo x) ở các ô trông 
khác. Tổng các sô' trên một đường chéo xác 
định phương trình . 

(14 - X) + 10 + (8 - X) + 4 = 34 

Cho X = 1 . 

Cũng có thể, không cần lập phương trình, mà dựa vào nhận xét: các sô'phải 
tìm là từ 1 đến 16, nên sô'15 + X (ô cuôì cùng bên phải) phải là 16, và X = 1 . 

Bạn có thể giải cách khác nhanh hơn không (quan sát các sô'ở dòng cuôì 
chẳng hạn) ? 


X 

16-x 

14 

4 

12 

5+x 

8-x 

9 

8 

10 

10+x 

6-X 

14—X 

3 

2 

15+x 


Bài 251 

Hal anh em hiện nay có tuôì cộng lại bằng 63. Tuôì của người anh 
hiện nay gấp dôi tuôì của người em khỉ người anh có tuôì bằng tuổi người 
em hiện nay. HỎI tuôì của mỗl người hiện nay ? 

GỢI Ý : 

Nếu hai ngưòi cùng sông thi người này tăng bao nhiêu tuổi, người kia cũng 
tảng bấy nhiêu tuổi. Sự chênh lệch tuổi của hai người là không thay đổi. 

ÚIẢĨ 

Gọi X là tuổi người anh hiên nay thì tuổi người em hiên nay là 
63 - X. Chênh lệch tuổi của hai anh em là : 

X — (63 — x) = 2x — 63 

Lúc người anh có tuổi băng 63-x (tuổi người em hiện nay) thì 
khi đó người em có tuổi là : 63 — X — (2x — 63) = 126 — 3x 

Từ giả thiết ta có phương trình : X = 2 (126 - 3x) (1) 

Giải phương trình (1) ta được X = 36 

Đáp số: 36, 27 


192 





Scan by chihao.inío 


I Bài 25 2 

Hiện giờ tuôì của cha gấp 7 lần tuổi con. Mười năm sau tuô’i của cha 
gấp ba lần tuôì con. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ? 

GỢI Ý : 

Gọi tuổi của con hiện nay là X, sau 10 năm nữa tuổi của cha và con lần 
lượt là 7x + 10 và X + 10. Đáp số: 35 tuổi và 5 tuổi. 


Bài 253 

Một hôm Hùng hỏl Tuấn "Năm nay bô'Tuấn bao nhiêu tuôì ?“ Tuấn trả 
lời: "Nếu tuổi bố mình bớt đi 4 thì gấp ba lần tuôì mình (hiện nay). Trước 
đây 4 năm bô' mình gấp 4 lần tuổi mình (lúc bấy giờ)". Hỏi tuôì của mốỉ 
người hiện nay là bao nhiêu ? 

Đáp số: 52 tuổi. 16 tuổi 


Bài 254 I 

1___I 

Một số tự nhiên có 5 chữ số. Nếu thêm chữ sô' 1 vào bên phải hay 
bên trái sô' đó ta đều được một sô' có 6 chữ sô. Biết rằng nếu viêt thêm 
vào bên phải sô đó thì được một sô lớn gấp ba lần sô' nhận được khl ta 
viết vào bên trái. Háy tìm sô đó. 

(Thi học sinh giỏi Quảng Bình, 1964) 

GỢI Ý: 

Mót số ghi trong hệ thập phân X = abcde, a.b.c.d.e là các chữ sô'trong 
các chữ sốo.. Ị 2,.... 8, 9 với a * 0 

X = abcde = a. 10 4 + b . 10 3 + c . 10 2 + d . 10 + e 
GIẢI 

Gọi số phải tìm là X (nguyên dương) X = abcde 

Viết thêm vào bên trái chữ số 1 ta được số có dạng 

y = labcde = 1 . 10 6 + a . 10 4 + b . 10 3 + c . 10 2 4- d . 10 + e 


13- ĐHT8ĐS 


10 5 + X 


193 






Scan by chihao.inío 

Nếu viết thèm vào bèn phải số X chữ số 1 ta được số : 

» = ỉbỉdSĨ = a . 10 5 + b . 10 4 + c . 10 3 + d 10 2 + e 10 + 1 
= 10(a . 10 4 + b . 10 3 + c . 10 2 + đ . 10 + e) + 1 = lOx + 1 . 
Theo giả thiết ta có : 

z = 3y o lOx + 1 = 3(10 6 + X) 

o 7x = 3. 10 6 - 1 = 299999 o- X = 42857 
Số cần tìm là : 42857 


I Bải 255 

Một SỐ có hai chữ sô'trong đó chữ sô' hàng chục gấp 3 lần chữ sô 
hàng đơn vị. Nếu đôi chỗ hai chữ sô'ta được một sô có hai chữ sô nhỏ 
hơn sô ban đầu 18 đơn vị. 

Tìm sô' đó. 

Đáp số: 31 


Bài 256 

Thương của hai số là 3. Tăng số bị chia lên 10 và giảm sô'chia đỉ một 
nửa thì hiệu của haỉ sô mới là 30. Tìm hai sô đò. 

Đáp sô': 24; 8 


Bài 257 

Nhân ngày 1 tháng 6 một phân độỉ thiếu nỉên được tặng một số kẹo^ 
sô kẹo này được chia hất và chia đều cho mọi độl viên trong phân dội. Đê 
dam bảo nguyển tắc chỉa ấy, phân độỉ trưởng đã dề xuất cách nhận phần 
kẹo của mỗl người như sau : 

- Bạn thứ nhất nhận một cáỉ kẹo và được lây thêm sô kẹo còn 
lạt. Sau khì bạn thứ nhất đã lây phần của mình, bạn thứ hal nhận 2 kẹo và 


194 






Scan by chihao.inío 


đươc lấy thêm — sô' kẹo còn lại. cứ như thế đến bạn cuô'i cùng, thứ n, 

11 

nhân n cái kẹo và được lấy thêm sô' kẹo còn lạỉ. 

11 

Hỏi phân đội thiếu niên trên có bao nhiêu đội viên và mỗi độl viên 
nhận bao nhlẻu cál kẹo ? 

(Thi học sinh giỏi cấp II miền Bắc 1972) 

GIẢI 

Cách thứ nhốt : Gọi số kẹo mà phân đội nhận được là X. Theo 
cách chia thì bạn thứ nhất được (1 + ) chiếc kẹo. 

Bạn thứ 2 lấy đi 2 chiếc thì số kẹo còn lại là : 

Phần kẹo bạn thứ hai nhận được là : 

2 Ị ỊQx - 32 . n = 210 + 10x 
11 121 

Vì các phần kẹo băng nhau nèn ta có : 

I + x il = 210 ± =i> X = 100 

11 121 

Số đội viên là : 100 : ^ 1 + —) = ^ 

Vậy số đội viên là 10 và mỗi đội viên nhận 10 kẹo. 

Cách thứ hai. 

Vì bạn thứ n (bạn cuối cùng) lấy n cái kẹo và số kẹo còn 

lai lần thứ n thì vừa hết nên số kẹo còn lại của lần thứ n phải 
bằng 0. 'Vi có n bạn mỗi bạn lấy n cái kẹo nên số kẹo là n X n chiếc. 


195 



Scan by chihao.inío 


Bạn thứ nhất lấy số kẹo là : 1 + 
bằng n nên ta có phưdng trình 


n 2 — 1 
11 


chiếc. Số kẹo đó phải 


1 + B 2 -I = n => n = 10 

11 


Do đó số đôi viên là 10, số kẹo là 100, mỗi người nhận 10 kẹo. 


Bài 258 I 

_____i 

Một sô'tự nhiên có hai chữ sô'có tông các chữ số bằng 7. Nếu thêm 
chữ sô' 0 vào giữa hai chữ sô' ta được một số có 3 chứ sô' lớn hơn sô đã 
cho là 180. Tim sô' đó ? 

Đáp số: 25. 


r Bài 259 

i___ 

Trong một trường hổi đầu năm học số học sinh trai và gál bằng nhau. 
Nhưng trong học kl I trường nhận thêm 15 học sinh gái và 5 học sinh trai 
từ nơi khác chuyến đến nên sô học sinh gáỉ chiêm 51% sô học sinh cua 
trường. HỎI cuô'i học kì I trường có bao nhiêu học sinh trai, học sinh gái ? 

GỢI Ý : 

Đặt X là sô' học sinh nữ (bằng sô' học sinh nam) hổi đầu năm ta có 

X 4- 15 = _51_ 

2x + 20 100 

Đáp số: 245 học sinh trai, 255 học sinh gái 


Ị Bài 260 

I___1 

Ba lớp học tô’ chức góp sách tặng các bạn nghèo được cả thây 358 
cuộ'r; TỈ sô' số cuốn sách góp của lớp A so với lớp B là —■. TỈ sô sô cuôn 

sách góp của lớp A so VỚI lớp c là 1 - . Hỏỉ mỗl lớp góp được bao nhiêu 
cuốn sách. 

Đáp số: 84c; 154c, 120c 


196 




Scan by chihao.inío 


I Bài 261 I 

Tim các sô' X, y, z, t trên hình bên, 
sao cho tống của 4 sô bâ't kì tạỉ 4 điểm 
thang hàng là sô khổng đôi. 

GỢI Ỷ : 

Tính tổng của 4 sô'trên hai đường thẳng 
giao nhau tại y • 

x-4 + y42=-2 + y-1 - 3 


-2 



và có phương trình bậc nhât ẩn X. 

Lại tính tiếp tổng của 4 sô'trên hai đường thẳng qua z để xác định t. 


I Bàỉ 262 

L_ 

Bài toán cổ Arâp 

Haỉ cây cọ mọc đôi diện nhau ở haỉ bên bờ sông. Một cây cao 30 
khuỷu tay, cây kia cao 20 khuỷu tay. Khoảng cách giữa hal cây là 50 khuỷu 
tay. Trên đỉnh mỗỉ cây có một con chim. Bỗng nhỉên cả hai con chim đều 
nhìn thây một con cá bơi trên mặt nước giữa hai cây. Chúng cùng bô’ nhào 
xuông con cá và cùng đạt đến đích một lúc. HỎI khoảng cách từ gô'c cây 
cao hơn đến con cá là bao nhiêu ? 





Scan by chihao.inío 


GIẢI 

Gọi khoảng cách từ gốc cây cao đến con cá là X 

Từ hình vẽ, theo định !í Pitago ta có : 

AB 2 = 30 2 + X 2 , AC 2 = 20 2 + (50 - x) 2 

Vì hai con chim bay với thời gian bàng nhau (giả sử cùng vận 
tốc) nên các khoảng cách bay được bằng nhau, ta có phương trình 

30 2 + X 2 = 20 2 + (50 - X) 2 . 
o lOOx = 2000 o X = 20. 

Vậy con cá bơi trên mặt nước cách cây cọ cao là 20 khuỷu tay. 

r Bài 263 I 

I___ i 

Bài toán cô’ Ấn Độ (của nhà Toán học Ân Độ Sritđôkhara) 

Một phần năm đàn ong đậu trên hoa táo, một phần ba đậu trên hoa 
cúc, sô' ong đậu trên hoa hổng bằng ba lần hiệu sô' của ong đậu trên hoa 
táo và hoa cúc; còn lại một con ong đậu trên hoa mai. Hỏi đàn ong có bao 
nhiêu con ? 

Đáp số: 15 con ong 


Ị Bàl 264 

L__1 

Bài toán của nhà toán học cổ Ấn Độ Bkhascara 
Một ngườỉ nói VỚI bạn : "Nếu anh cho tôi 100 rupl (tiền Ấn độ) thì tôi 
sẽ giàu gấp đôi anh !" Người kỉa trả lời : "Nêu anh đưa cho tôi chỉ 10 rupỉ 
thôi thì tôỉ sẽ giàu gấp sáu lần anh". Hỏi môi người có bao nhiêu tiên ? 

GIẢI 

Gọi X là số tiền của người thứ hai sau khi đã cho ngươi thứ 
nhất 100 rupi, khi đó số tiền của người thứ nhất là 2x. Như vậy số 
tiến thực có của người thứ hai là X + 100, của người thứ nhất là 
2x - 100. Theo lời người thứ hai ta có phương trình 

x + 100 + 10 = 6(2x - 100 - 10) => X = 70. 


198 





Scan by chihao.inío 


Vậy người thứ nhất có : 2 . 70 — 100 - 40 rupi 
Người thứ hai có 70 + 100 = 170 rupi 


Bài 265j 

Bài toán cổ 

Ngựa và La đi cạnh nhau cùng chở hàng trên lưng. Ngựa than thở: 
"Hành lí của mình nặng quá". La đáp : "Cậu than thở nốl gì ? Nêu tôi lây 
của cậu một bao thì hành lí của tôi nặng gấp đôi của cậu; còn nếu cậu lây 
cua toi một bao thì hành lý của cậu mới bằng của tôi" Hỏi xem Ngựa và La 



GỢI Ỳ : 

Gọi x ìà số bao mà La phải chở thì sô bao mà Ngựa phải chở là X - 1 
Ta có phương trình : X + 1 = 2(x - 1) 


Bàl 266 

Có ba ôtô chạy trên đường AB. ỏtô thứ nhất chạy từ A đến B, ó tô 
thứ hai chạy từ B đen A khởi hành cùng một lúc. Khl ô tô thứ nhật chạy 
tới B thỉ ô tô thứ ba bắt đầu chạy đi từ B vể A và vể tới A cùng một lúc với 
o tò thứ hai. Tại glứa quãng đường AB một người nhận thây răng sau khi 
ô to thứ nhất đl qua 10 phut thì thấy ô tô thứ hai đi qua, sau dó 20 phút 
nữa thì thấy ô tô thứ ba đi qua. vận tốc ô tô thứ ba là 120 km/h. Hoi vạn 
tốc của mỗi xe và chiều dài quãng đường AĐ ? 


199 





Scan by chihao.info 

GỢI Ý: 

Quy đơn vị thơi gian ra giờ : 10 phút = -1 giờ, 20 phút = i giờ. So sánh 

6 3 

thòi gian đi của 3 xe để tìm thời gian đi của xe thứ 3. 

Đáp số: Quảng đường AB : 40 km, Vận tốc xe thứ nhất 60 km/h 
Vận tốc xe thứ hai 40 km/h 


Bài 267 Ị 

ỉ 

Một người đi bộ (vận tô'c không thay đôi) từ A đến B nhận thây cứ 15 
phút lại có một xe buýt đí cùng chiều vượt qua và cứ 10 phứt lại gặp một 
xe chạy chiểu ngược lại. Biết rằng các xe buýt đểu chạy với cùng vận tôc, 
khởi hành sau những quăng thời gian bằng nhau và không dừng lại trên 
đường (trên chiều từ A đến B cũng như trên chiều ngược lại). 

Hỏi cứ bao nhiêu phút thì các xe buýt lần lượt rời bến. 


GIẢI 


A c DE F B 

'Ỉ3 ---— 1 - 

Gọi X là số phút cách nhau của hai xe buýt rời bến (A hoặc B) 
Giầ sử xe thứ nhất đuổi kịp người đi bộ tại c thì xe thứ hai chạy 
cùng hướng đến c sau X phút. Trong 15 phút người đi bộ đi từ c 
đến D, và xe thứ hai đuổi kịp người đi bộ tại D. Như vậy người đi 
bộ từ c đến D 15 phút, xe buýt đi mất (15 - x) phút, tức là xe 

buýt chạy hết ( ^ — x ) phút trên quãng đường người đi bộ đi trong 


1 phút. 


Giả sử người đi bộ gặp xe thứ nhất (chiêu từ B đến A) tại điểm 
E và gặp xe thứ hai tiếp theo tại F sau 10 phút. Xe này đến E trong 
X - 10 phút. Quãng đường EF người đi bộ trong 10 phút thì xe buýt 
đi trong X - 10 phút. Quãng đường người đi bộ đi trong 1 phút thì 


xe buýt đi trong 



phút, vì tốc độ người đi bộ không dổi 


nên ta có phương trình 


200 




Scan by chihao.inío 


15 - x = x r.JQ => X = 12 
15 10 

Vậy khoảng thời gian hai xe xuất bến là 12 phút. 


I Bài 268 

I-1 

Một ca nô xuôi theo dòng nước {không nghỉ) từ bến cảng A dên bên 
cảng B trong 5 gỉờ. Nó ngược dòng (với vận tô'c riêng như cú và cũng 
không nghỉ) từ B về A mât 7 giờ. 

Hỏi một cái bè trôỉ xuôi từ A đên B (theo vận tôc của dòng nước) 
trong mây giờ ? 

GIẢI 

Gọi k là tỉ số giữa vận tốc riêng của canô (vận tốc canô trong 
nước đứng yên) với vận tốc dòng nước thì tốc độ xuôi dòng của canô 
băng (k + 1) lần vận tốc dòng nước và vận tốc ngược dòng của canô 
bàng (k - 1 ) lần vận tốc dòng nước và ta có phương trình : 

k - ì = Ễ => k = 6 
k + 1 7 

Như vậy nếu vận tốc dòng nước là X km/h thì vận tốc riêng của 
ca nô là 6 x km/h. Vận tốc xuôi dòng của ca nô là 7x km/h và ngược 
dòng là 5x km/h. Gọi a (km) là khoảng cách hai bến A, B thì thời 

gian bè trôi xuôi dòng từ A đến B- là t = — h. 

Thời gian ngược dòng của canô là ® g h 

Thòi gian xuôi dòng của canò là 3 - = ^ - h 

7x 7 

m , , . , , , a_a _ t _ _t 2 

Ta có phương trình 

5x 7x bí 

o t /I_Ij = 2 <=> t = 35h 
5 7 ' 

Vậy thòi gian trôi xuôi từ A đến B của bè là 35 giờ. 


201 




Scan by chihao.info 


Bài 269 

_____ỉ 

Đê nạo vét một khúc sông, một máy xúc, theo kế hoạch, cần nạo vét 
50m 3 /ngày . Khi thực hiện, máy xúc đã xúc 57m 3 / ngày, do đó đã hoàn 

thành sớm hơn dự định 1 ngày và còn xúc vượt khới lượng 13m 3 . Hỏi theo 
kẽ hoạch cần nạo vét bao nhiêu mét khôi đât ? 

GỌI Ý : 

Thời gian hoàn thành bầng khỏi lương công việc chia cho năng suât. Đặt 

X là sô'mốt khôi đât nạo vét theo kế hoạch, ta có : — = + 1 . 

50 57 

Đáp số: 500m 3 


ị Bài 270 

Một bình thủy dựng 2,5 lít nước 90°c. cần pha VỚI bao nhiêu lít nước 
ở nhiệt độ 20°c để có nước ở nhiệt độ 40°c 

GỢI Ý ; 

Gọi X là sỏ' tít nước ở nhiệt đô 20° ta có phương trình 
x(40 - 20) = 2,5(90 - 40) 

Đáp số: 6 -1 lít 
4 


Bài 271 I 

I____j 

Một hội trường có đặt một số hàng ghế đủ .‘100 chỗ ngồi. Nếu mỗi 
hàng ghê'thêm 2 chỗ và bớt đl 3 hàng ghê'thì số chỗ ngổi chỉ còn 289. HỎI 
lúc đầu có bao nhiêu hàng ghế. 


GỢI Y : 

SÔ Chỗ của hội trường chia cho sô' hàng ghế bằng sô' chỗ ngồi trên một 
hàng ghế. 


Đáp số: 20 hàng ghế 


202 





Scan by chihao.info 


Bài 272 

Môt cửa hàng có 472 lít nước mắm dựng trong hai cái thùng, vì có 
sự cô'nên người ta lấy bớt 50 lít ở thùng thứ nhất đổ sang thùng thứ hal. 
Lúc bấy giờ thùng thứ hal hơn thùng thứ nhất 24 lít. 

Tính xem lúc dầu mỗỉ thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm ? 

GỢI Ỷ : 

Gọi X là số lít nước mắm trong thùng thứ nhât thì thủng thứ hai chứa 472-x lít. 

Đáp số: 274 lít. 198 lít 


Bài 273 

I_— 

Có ba người đóng số tiền học phí bằng nhau. Người thứ nhất dóng 
toàn bằng các tờ giấy bạc 5000đ, người thứ hal toàn bằng giấy bạc: 2000d 
và người thứ ba toàn bằng giấy bạc lOOOđ. Người thủ quỹ kiếm lại thay ba 
ngươi đóng tất cả 255 tờ giấy bạc các loại. Hỏi mỗi người dóng bao nhiêu 

tiền học phí ? 

Đáp sô : 150.000đ 


Bài 274 

Nhà toán học Nga nổi tiếng V.IAmold (sinh năm 1937) đã kể 
lai : Sự chấn đọng" toán học đầu tiên xây ra với tôi khi tôi được 
học thầy giáo đáng kính I.v. Moroskin. Tói vẫn nhớ bài toan : 

Hai ba láo khởi hành đồng thời từ hai địa điểm khác nhau và đi từ địa 
điếm này đêiTđịa dlểm kia Họ gặp nhau lúc giữa «ua vàbà®° 
đên đích lúc 4 giỏ chiều, bà lẩo thứ hai lúc 9 giỏ tôi. Hỏi họ dá khởi hành 

vào giờ nào ? 

Lúc đó tôi chưa được học đại số. Suy nghĩ tìm Tời giải số học" 
của bài toán, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui sáng tạo và 
vìệ. hướng đến niềm vui đó đã giúp tôi trỏ thành nhà toán học. 

Hãy tim Tời giải số học” và "lời giải đại sô 1 ' của bài toán trên. 


203 






Scan by chihao.inío 


GỢI Ý: 

Bài toán có nhiều cách giải. Sau đây là hai cách giải dùng đại sô'và hình học. 

Cách 1. Gọi X là sô' giờ mà mỗi bà lão đã đi cho đến lúc gặp nhau (sau X 
giờ hai bà lão đã đi hêt đoạn đường giữa hai địa điểm). Bà thứ nhât đi hết đoạn 
dường mât X + 4 giờ, bà thứ hai mât X + 9 giờ. Phải giải phương trình 


—L- + _L_ = 1 

X + 4 X + 9 X 


ouõntỉ dường 



Cách 2. Gọi hai địa điểm là 
A và B. Vẽ đổ thị chuyên động 
của hai bà lão : AC và BD. Hai đổ 
thị cắt nhau tại G. AK = BH = X, 
HC = 4 và KD = 9. Các tam giác 
đổng dạng cho ta : 

X _ KG và 9 _ KG 

4 HG X HG 

Suy ra - ss Ế và X = 6. 

4 X 


• MỘT CHÚT LỊCH SỬ 

Từ 1600 năm trước Công nguyên, người Ai Cập đã biết 
giải phương trinh, bùng cách mà ngừ/ nạy chúng ta gọi là "giả 
thiết tạm". Nội dung các bài toán Ưằ cách giải có thể diễn đạt 
theo ngôn ngữ đại số hiện nay như sau : 

Bài toán 1. Một sỏ' cộng với - của nó bằng 19. Tìm sô'ây. 

7 

Giải : Gọi số phải tìm là X. Ta có : 

X + —X = 19. 

7 


204 





Scan by chihao.inío 


Giả sử đáp số là 7. Nhưng 7 + ị . 7 = 8 chứ không băng 19. 

Mà 19 bầng 8 nhân với . Vậy giá trị đúng của X phải bằng 7 

8 

nhân với — , tức là bằng ^ . 

8 8 

Bài toán 2. Một sỏ' cộng với một nửa của nó bằng 16 . Sô đó bằng bao 
nhiêu ? 

Bài toán 3. Hãy chia 100 cái bánh cho 10 người, trong đó có ngưòi chủ, 
người đốc công và người giữ cửa, mỗi người hai phân. 


§6. TÍNH CHẤT CỦA THỨ jự TRONG TẬP HỢP 
CÁC SỐ HỮU TỈ. BẤT DẨNG THỨC 


1. Thứ tự các số 

Cho a, b e Q nếu a - b là số dương, ta nói a lớn hơn b, kí 
hiệu a > b; nếu a - b là số âm, ta nói a nhỏ hơn b, kí hiệu a < b. 

Ta nói tập hợp Q được sắp thứ tự, nghĩa là cho hai số a, b € Q 
thì phải xay ra một và chỉ một trong ba trường hợp : hoặc a > b, hoậc 
a = b, hoặc a < b 

Các tính chất của quan hệ thứ tư : 

a) Tính bắc cầu 

í a > b 

1 => a > c 

1 b > c 


b) Tính đơn diệu 

a>b=>a + c>b + c, với mọi c 

Hệ quả 

* a + 

* a + 

* a > 


c > b + c => a > b 
c>b => a > b - c 

b o a - b > 0 


205 



Scan by chihao.inío 


c) Liên hệ vớí phép nhân 

*a>bvàc>0=5 > ac>bc 
*a>bvàc<0 =>ac<bc 
*a>bvàc = 0 =>ac = bc 

CHÚ Ý : Ta viết a > b có nghĩa là a > b hoặc a = b. Ta viết a < b có 
nghĩa là a < b hoặc a = b. 

a > b, a > b. a < ợ a < b là các bất đẳng thức. 

2. Chứng minh bất đẳng thức 

Chứng minh một bất đẳng thức là lập luận để khẳng định tính 
đúng đắn của bất đẳng thức đó. Đế chứng minh bất đẳng thức ta 
vận dụng các tính chất của quan hê thứ tự của các số hữu tỉ đã 
trình bày trên đây. Thông thường người ta sử dụng các tính chất 
bắc cầu, đơn điêu, liên hệ với phép nhân để biến đổi các bất đẳng 
thức cẩn chứng minh về các bất đẳng thức quen thuộc, đơn giản đã 
được chứng minh là đúng. 


Ị Bài 275 

Cho X, y e Q, m và n là các sô' nguyên dương. Chứng minh : 

a) Nếu 0 < X < 1 và m > n thì x m < x n ; 

b) Nấu X > 1 và m > n thì x m > x n ; 

c) Nếu 0 < X < y thì X 3 < y 3 . 

GỢI Y ; 

a) 0 < X < 1 => 0 < x k < 1 với mọi k nguyên dương, vì m > n => k = m-n 
nguyên dương. Ta có : x m-n < 1. Nhân hai vếbât đẳng thức sau cùng với 
X n > 0 : x m-n x n < 1 . x n => x m < x n 

b) Tương tự câu a) 

c) Từ x > 0 và X < y suy ra X 2 < xy. Từ y > 0 và x < y suy ra xy < y 2 . 
Theo tính chất bắc cầu ta dược : X 2 < y 2 

X 2 < y 2 và X > 0 =* X 3 < xy 2 Ị ^ x 3 < y 3 

X < y và y 2 > 0 => xy 2 < y 3 I 


206 




Scan by chihao.info 


Bài 276 Ị 

Cho các sô hữu tỉa>b>0vàc>d>0. Chứng minh : 

a) ac > bd b) — > — 

d c 


GOI Y : 

a) Hày chứng minh ac > bc và bc > bd rổi dùng tính chât bắc cầu. 

b) ầ>Ềo®-^. = ac ~ - b - > 0. Sử dụng kêt quả câu a) để suy ra 
d c d c cd 

kết luận. 


ị Bài 277 I 

1 ___ ì 

Cho sô' hữu tỉ X 96 0. Chứng mỉnh: 

a) X + — > 2 nếu x>0; b) X + ì < - 2 nêu X < 0 

X x 


GỢí Ý : 

a) Ta có : X + 1 - 2 = —— 2: 0 

X X 

b) Tương tự câu a) 

Ghi chú : Kèt quả bài toán có thể phát biểu như sau; Tổng của một sô 
hữu tỉ vối nghịch đảo của nó không nhỏ hơn 2 nêu nó dương và không lớn hơn 
-2 nếu nó âm. Từ đó suy ra các kêt quả sau ; 

x + 1 2 2 nếu X, y > 0 và — + ^ < - 2 nếu X, y < 0 
y X y x 


Ị Bài 278 


Chứng minh rằng với các số hữu tỉ a, b, c tùy ý ta có : 

a) ab < ( a + b ) 2 < fl2 + h 2 b) a 2 + b 2 + c 2 > ab + bc + ca ; 
' V o o 


c) a 2 + b 2 


d) a 2 + ab + b 2 


> ab ; 


> 0 , 


207 




Scan by chihao.info 


GỢI Ỷ: 


a) (l^) 2 -ab = ạ -Ềl! a o; a 2 + b 2 _ /8 + b'g = (ĩ dìì! a 0 

' 2 ' ' 4 2 ' 2 4 

b) 2(a 2 + b 2 + c 2 ) - 2(ab + bc + ca) = (a-b) 2 + (b-c) 2 + (c-a) 2 2 : 0 

c) a 2 + b 2 - ab = ( a - — ) 2 + > 0 

v 2 ' 4 

d} Tương tự câu c) 

Chứ ý. Bât đẳng thức ab < ( a - + - -) 2 được gọi là bất đẳng thức 

\ 2 


Cauchy (Cỏsi). 


Bài 279 


Cho các sô' hữu tỉ a, b khác 0. Chứng mỉnh rằng : 


ạ! + b! > a + b 

b 2 a 2 b a 


GỌI Ỳ : 


Ta có 


-2 .2 

a b_ 

t ,2 _2 

b a 


- (1+- 


= (ê + r) - (! + t) -2 

x b a x b a 


= (â + b_ 2 wa + b + 1 \ > 0 

b a • b a 

Chú ý : Đe cho gọn trong cách viết và biến dổi dễ dàng ta có thể đặt 

Ễ + Ề = u. Khi đó, chứng minh bát đẳng thức đã cho tương đương với chứng 
b a 

minh rầng u 2 - u - 2 > 0. 


Bài 280 


Cho các sô' hữu tỉ dương a, b, c. Chứng minh : 


a)M + !5 + ^>a + b + c; b)1< 


- + 


< 2 


a+b b+c c+a 


208 





Scan by chihao.info 


GỢI Ỷ: 

a) Quy đổng.mẫu thức rồi áp dụng kết quả bài 278b) 


b) Ta cỏ 


a + c 


a + b + c 


a + b 


a + b + c 

b 


b 


a+b 

a + b + c 


b + c 


a + b + c 

c 


c 


b+c 

a + b + c 


c + a 


a + b + c 


Cộng vê'với vếcác bất dẳng thức đã nhận được, ta suy ra điều phải chứng 


minh. 


Bài 281 

Chứng minh rằng trong một tam giác thỉ: 

a) Nửa chu vỉ lớn hơn mối cạnh. 

b) Trung tuyến nhỏ hơn nửa tông hal cạnh cùng xuât phát từ một đỉnh. 

c) Trung tuyến nhỏ hơn nửa chu vi. 

GỢI Ỷ : 

Tìm cách vận dụng mệnh đề: 'Trong một tam giác mỗi cạnh nhỏ hơn tổng 
hai cạnh kia". 


Bài 282 

Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng mỉnh 

a) 1 ; 1 ; —1_cũng là dộ dài các cạnh của một tam giác khác. 

a+b b+c c+a 

b) _ - — + -— -+ — + ị; + r 

a+b-c b+c-a c+a-b a b c 

GỢI Ỷ : 

a) Nếu ba số dương thỏa mãn tính chât tổng của mỗi hai sô'lớn hơn số 
còn lại thỉ các số đó là sô đo của các cạnh của một tam giác nào đó. ơ đây ta 
phải chứng minh : từ giả thiết: a + b > c; b + c > a; a + c > b thi co : 


14- ĐHT8ĐS 


209 





Scan by chihao.inío 


—+ -—í— > —-— ; -—-— + —í— > —1— ; —-— + —- > —-— 

a + b b + c c + ab + c c + a a + b-c + a a + b b + c 

Thực vậy : 

+ > _ 1 _+_Ị_ > _2_ = _1_ 

a+b b+c a+b+c a+b+c c+a+c+a c+a 

Các bât đẳng thức còn lại được chứng minh tương tự. Chú ý rằng ở đây 
ta đã sử dụng tính chất: "hai phân sô' dương cùng tử sô' phân số nào có mẫu 
nhỏ hơn thì lớn hơn" 

b) Đẩ ý rằng với hai sô' dương X, y thì ta có : - + - 2: —-— 

X y X + y 

Áp dụng két quả này ta có : 

__J__ + _!_ > _4_ = 2 

a + b- c b + c- a (a + b-c) + (b + c-a) b 
Làm tương tự đối với các tổng khác ta suy ra điểu phải chứng minh 


I Bài 283 

I_ 

Chứng minh rằng: 

a) Nêu hai sô' dương có tống không đôi thì tích của chúng lớn nhât 
khi hai sô' đó bằng nhau. 

b) Nếu haỉ sô' dương có tích không đôi thi tông của chúng nhỏ nhâ't 
khi hai sô' bằng nhau. 

GỢI Ý : 

a) Gọi các sô' đó ià X và y. Oặt X + y = s. Theo bât đẳng thức Côsi thì: 



..... ...._ . .. ố 2 

Dâu = xảy ra khi và chỉ khi X = y. Khi đó tích xy đạt giá trị lớn nhât là —. 

4 

b) Lập luận như câu a) 

Chú ý 

1) Bài toán trên có nội dung hình học như sau : 
a) Trong các hỉnh chữ nhật có cùng một chu vi thì hình vuông có diện tích 
lớn nhât. 




Scan by chihao.info 


b) Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi nhỏ 

nhât. 

2) Có thể áp dụng két quả bài toán này để giải một sô' bài toán về tìm giá 
trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât. 


Bài 284 


Tìm giá trị lớn nhất cửa biêu thức : p - 

1 + X 

GỢI Ý : 

Viêt p = 1 — thì p đạt giá trị lớn nhất khi tổng -Ị- + X 2 dạt giá trị nhỏ 

1 . 2 X 2 

“7 + x 

X 2 

nhât. vì —. X 2 = 1 không đổi nên tổng - 1 - + X 2 đạt giá trị nhỏ nhất vối giá trị 

2 X 2 

X x 

của X sao cho — = X 2 o X = ±1; khi dó p = — ■ 

2 4 
X* 


Bài 285 

« ' . (2 + x)(x + 8) 

a) Tìm glá trị X > 0 sao cho Q = 1 ^- 

đạt giá trị nhỏ nhât. 

b) Tìm glá trị nhỏ nhât của tông : R = ^ y 

X y 

với X > 0, y > 0 thỏa mãn X + y = 6. 

Đáp số: a) X = 4 b) X = 3, y = 3 


211 





Scan by chihao.inío 


Bài 286 


a 



Thay đủ các sô'từ 1 đến 10 vào các 
chữ trên hình bên, sao cho bât ki ba sô' 
nào nằm tại các điểm trên một cánh sao 
cũng có tổng s như nhau và s có giá trị 
nhỏ nhâ't có thể được. 


GỢI Ỷ : 

Tính tổng các sô' trên cả 5 cánh : 

5S = (a + b +... + p + q) + (h + k + m + p + q) 

= (1 + 2 + ... + 9 + 10) + (h + k + m + p + q) 

Mà h + k + m + p + q>1 + 2 + 3 + 44-5 = 15 

Suy ra s nhỏ nhât là 14, khi {h, k, m, p, q> = {1, 2, 3, 4, 5>. 

Chú ý rằng với hai cánh sao không có điểm chung, ví dụ hbk và pgq, thì 

phải có h + k i p + q. Mặt khác, vì s = 14, nên phải có một cánh sao mang 

ba số 10, 1,3 Suy ra lời giải. 

Thử xét trường hợp s > 14. 

§7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT Ẩn 

X. Cho A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa một biến X. Khi nói 
A(x) > B(x) (hoặc A(x) < B(x)) là một bất phương trình ta hiểu là 
tìm các giá trị của biến X để giá trị của A(x) lớn hơn (hoặc bé hơn) 
giá trị của B(x). Mỗi giá trị của biến thỏa mãn bất phương trình gọi 
là một nghiêm của bất phương trình đó. 

Chú ý : Ta cũng xét các bất phương trình dạng 
A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x). 


212 




Scan by chihao.info 


2. Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình 
có cùng một tập hợp nghiệm. Biến đổi một bất phương trình thành 
một bất phương trình tương đương gọi là phép biến đổi tương đương. 

Định lí 1. Nếu f(x) là một đa thức thì 

A(x) + f(x) > B(x) + f(x) o A(x) > B(x) 

Định tí 2 

a) C.A(x) > C.B(x) <*> A(x) > B(x) nếu c là hằng số dương 

b) C.A(x) < C.B(x) ^ A(x) > B(x) nếu c là hăng số âm. 

3. Mọi bất phương trình có thể biến đổi tương đương về dạng: 

ax + b > 0 (a ỹ* 0) 
hoặc ax + b < 0 (a í 0) 
được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn (là x) 

Nếu a > 0 thì nghiệm của ax + b > 0 là X > — 

a 

Nếu a < 0 thì nghiệm của ax + b>0 1àx < —- 

a 

4. Biểu diên nghiêm của bất phương trình trên trục số bằng 
cách vẽ trục số rồi gạch bỏ những đoạn của trục số không chứa các 
điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình. 

Ví dụ : Biểu diễn nghiệm của bất phương trình 

7 - 3x > 0 


7 , , 

Ta có nghiệm bất phương trình là X < , được biếu diên trên 

3 


trục số như sau : 


Bàl 287 


n .X 

ụ , ụỵiiiịỵiiMẦiliiilílUỈẦMẤẦlMííMMẤUl+ 

7 

ã 


«*» 


Chỉ rõ mỗi bâ't phương trình sau dây là vô nghiệm 
a) -4x 2 + 4x - 2 > 0 b) 9x 2 - 6x < -2 


213 




Scan by chihao.inío 


GIẢI 

a) Giả sử có số hữu tỉ X = a là nghiệm, ta có bất đẳng thức 

-4a 2 + 4a - 2 > 0 o -4a 2 + 4a - 1 - 2 > 0 
o — (2a - l) 2 - 2 > 0 o -(2a - l) 2 > 2. 

Nhưng bất đẳng thức cuối cùng sai. Điều này mâu thuẫn với giả 
thiết X — a là nghiệm. Vậy bất phương trình đã cho là vô nghiệm. 

b) Giải tương tự câu a) 


Bài 288 

Chứng tỏ rằng mọi sô hữu tỉ đều là nghiệm của bât phương trình sau 

a) -X 2 + X - 1 < 0 b) ix 2 + + 26 > 0 

2 9 3 

c) 4x z - 5x + 3 > 0 d) (X - 1)(x - 2)(x - 3)(X - 4) + - > 0 . 

4 

GỢI Ỷ : 

a) Viết vế trái dưới dạng hiệu của một số âm và bình phương của biểu 

— 1 /1 \ 2 

thức của X : f(x) = —- - ( X - ~ ) 

4 N 2 ' 

b) vế trái ià tổng của số dương và bình phương một biểu thức của X 

4 X 2 + 20 x + 26 = ( 2 X + 5 \ 2 + 1 > 0, với X là một số hữu tỉ bât kì 

9 3 v 3 

c) 4x 2 - 5x + 3 = ( 2x - -) 2 + ^ > 0 Vx G Q 

v 4 7 16 

d) (X - 1)(x - 2)(X - 3)(X - 4) + Ề = [(x-1)(x-4)][(x - 2)(x - 3)1 + I 

4 4 

= (X 2 - 5x + 4)(x 2 - 5x + 6) + ^ = (X 2 - 5x + 4) 2 + 2(x 2 - 5x + 4) + 1 + 1 

4 4 

= (x 2 - 5x + 5) 2 + 1 > 0 Vx € R 


214 




Scan by chihao.inío 


Bài 289 

Xét xem mỗl cặp bât phương trình sau đây có tương đương không : 

a) 4x 2 - 4x + 5 < 0 và -X 2 + 2x - 2 > 0 

b) 2x 2 - 4x + 5 > 0 và -X 2 + 8x - 17 <0 

c) 3x 3 - 5x 2 + 6x - 4 > 0 và Ị X 2 - 2x < X 3 - i 

3 3 

GIẢI 

a) Ta Có : 4x 2 - 4x + 5 < 0 <=> (2x - l) 2 + 4 s 0 vô nghiệm 
(vì vế trái là tổng của một số dương và một biểu thức lấy giá trị 
không âm với mọi giá trị của biến). 

Bất phương trình 

-x 2 + 2x - 2 > 0 <=> - (x - l) 2 - 1 ^ 0 

củng vô nghiệm. Tập hợp các nghiêm của bất phương trình thứ nhất 
là tập hợp rỗng, tập hợp các nghiềm của bất phương trình thứ hai 
cung là tập hợp rỗng. Các tập hợp nghiệm của hai bất phương trình 
băng nhau. Do đó hai bất phương trình tương đương. 

b) Ta có : 

2x 2 - 4x + 5 > 0 o 2x 2 - 4x + 2 + 3 > 0 
o 2(x - l) 2 + 3 > 0 

Có tập hợp nghiệm là mọi số hữu tỉ 

-X 2 + 8x - 17 < 0 4» - (X - 4) 2 - 1 < 0 
cũng có tập hợp nghiệm là tập hợp các số hữu tỉ. Vậy hai bất phương 
trình tương đương. 

c) 3x 3 - 5x 2 + 6x - 4 > 0 o 3x 3 - 4 > 5x 2 - 6x 

o 5x 2 - 6x < 3x 3 — 4 (1) 


Vì — > 0 nên : 
3 


215 




Scan by chihao.info 


ỉ (5x 2 - 6x) < ỉ (3x 3 - 4) 

3 3 

o Ễ X 2 - 2x < X 3 - 1 (2) 

3 3 

Từ (1) và (2) suy ra 

3x 3 — 5x 2 + 6x — 4 > 0 o ị X 2 - 2x < X 3 - ị . 

3 3 

Ị Bài 290 

! _ -_ 

Giảỉ các bât phương trình và biêu diễn các nghiệm trên trục sô' 

a) (X-2)(X + 1) _ x > 2X 2 - 8x + 1 (1) 

6 12 

b) 2 LịJ. - 2Lr_2 < X - (2) 

2 3 4 

GIẢI 

, Ẳ . X 2 - 7x — 2 2x 2 — 8x + 1 

6 12 

o ~ 6ĩ L zA > 0 <5- -6x - 5 > 0 
12 

o X < — 

6 

-1 -5/6 0 1 

Tập hợp nghiêm của bất phương trình biểu diên bởi các điểm 
trên trục số không bị gạch chéo. 

b) 2-rl - ÍZ± < x - * -lA 
2 3 4 

o 6(x - 1) - 4(x - 2) < 12x - 3(x - '3) 

12 12 


216 



Scan by chihao.info 


o 6(x - 1) - 4{x - 2) < 12x - 3(x - 3) 
o2x + 2<9x + 9-»7x + 7>0 

o X > — 1 

mmimmmiẤL -- —r---> 

-1 0 1 

Tập hợp nghiệm biểu diễn bởi các điểm của trục số không bị 
gạch chéo. 


Bài 291 Ị 

Cho hai bất phương trình 


X 



< 


12 4 


X - 1 _ X - 2 
2 3 


a) Tìm tập hợp nghiệm của mỗi bất phương trình. 

b) Tìm tập hợp tất cả các sô'là nghiệm chung của hai bất phương trình. 


Đáp số: a) X < —- và X 2: -1 
18 


b) -1 < X < — ụ- 
18 


Bài 292 

Giải và biện luận : 
m là tham sô' 


(m - 2)x ă (2m - 1)x - 3 

GIẢI 


(m - 2)x > (2m - l)x - 3 o (m + l)x < 3 


a) m + 1 5* 0 : 

m > -1, (m + 1 > 0) : 

m < —1, (m + 1 < 0) : 


x 


< _3._ 

m + 1 


X > 


3 


m + 1 


217 





Scan by chihao.inío 


b) m + 1 = 0 

m = — 1, bất phương trình có dạng : 
o.x < 3, được nghiệm với mọi X. 


Bài 293 


Giải và biện luận bât phương trình : 

m(x - 2) + X - m > X + 1 
6 3 2 

(m là tham sô). 


GIẢI 


m(x - 2) + 2(x - m) > 3(x + 1) 
mx - 2m + 2x - 2m > 3x + 3 
(m — l)x > 4m + 3 


a) m - 1 > 0, (m > 1) : X > ^ 

m - 1 


b) m - 1 < 0, (m < 1) : X < —— 

m — 1 


c) m “ 1 — 0, (m = 1) : Ox > 7 : vô nghiệm 


Bài 294 

ổiảỉ và biện luận : 
m, n là các tham số. 


mx - n > nx - m 

Đáp số: {m - n)x > n - m. 

a) m > n : X > -1 

b) m < n : X < -1 

c) m = n : o.x > 0 (vô nghiệm) 


218 





Scan by chihao.inío 


Bảl 295 Ị 

Giải và biện luận các bất phương trinh tham sô': 

1) mx + 1 > m 2 + X ; 

2) 3 - mx < 2(x - m) - (m + I) 2 


• PHƯƠNG TRÌNH CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 


Để giải một phương trình có án nòm trong dái giá trị tuyệt 
đối, ta cần làm mất giả trị tuyệt đối, bòng cách xét giá tri của 
biến trong từng khoảng , dựa vào định nghĩa của giả trị tuyệt 
đối. 


Từ đó : 


|A| = 


A nếu A > 0 
-A nếu A < 0 


f x + a nếu X —a 

— (x + a) nếu X < —a 


Bài 296 

Cho các phương trình : 

a) Ị XI = 2x - 1 

b) ỊxỊ = -x - 5 

1. Giải phương trình thứ nhâ't. 

2. Chứng minh phương trình thứ hai vô nghiệm. 

(Đề thi chọn học sinh giỏi cấp II, Miền Bắc - 1968) 

GỢI Ý: 

1) Xốt hai khoảng : 

X < 0 ; -X = 2x - 1 => X = - không thỏa X < 0. 

3 

X > 0 : X = 2x - 1 => X = 1. 

Đáp số: Nghiệm của phương trình là X = 1 


219 





Scan by chihao.info 


2) Xét trong hai khoảng 

X < 0 : ị XI = —X — 5 o —X = - X - 5 

Xă0: ịx| — —X — 5 o X = ~x - 5 


o o.x = -5 (vô nghiệm) 

o X = - - (loại) 

2 


Bài 297 


Giải phương trình : 2|xị - |x + 1 ị = 2 


GIẢI 


Ta có : 


1*1 = 


X nếu X > 0 
-X nếu X < 0 


và : 


I X + 1 nếu X > - 1 
I —(x + 1) nếu X < — 1 


Ta lập bảng sau đây : 



-00 —1 

0 

+ oo 

2lxl 

-2x -2x 

0 

2x 

lx+11 

—(x+1) 0 X + 1 


X + 1 

21x1 - Ix+lỉ 

-2x + (x+1) — 2x - (x+1) 


2x - (x+1) 


Do đó, ta viết được : 

2|x| - |x + 1| = 


—2x + X+1 vớix < —1 
—2x — X — 1 với -T :S X < 0 
2x — X — 1 với X ^ 0 


Ta phải giải các phương trình trong từng khoảng như sau : 
1) Với X < “1 : — 2x + x+ l = 20x = -l (loại) 


2) -1 < X < 0 : — 2x - X- 1 = 2 o X = -1 

3) Với X > 0 : 2x - X - 1 = 2 o X = 3 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiêm là - 1 và 3. 


220 




Scan by chihao.inío 


Bài 298 I 

Ị 

Giải phương trinh : 

|x - 1| + |x + 2| + |x - 3| = 14. 


GỢI Ỷ : 

Các nhị thức trong các dâu giá trị tuyệt đốì có nghiệm, xếp theo thứ tự từ 
nhỏ đến lớn là -2; 1; 3. Cho nên ta sẽ xét phương trình trong các khoảng 

1) X < - 2 ; -3x + 2 - 14 <=> X = -4 


2) -2 < X < 1 : -X + 6 = 14 

3) 1 < X < 3 : X + 4 = 14 


o X = -8 (loại) 
o X = 10 (loại) 


4) X > 3 : 


3x — 2 = 14 ^ 

3 


Kết quả : Phương trình có hai nghiệm là -4 và — 


r Bài 299 

Giải phương trình : |1-x|-|x-2|-|x-3|=ì 

Đáp số: X 1 = - , x 2 = 


Bài 3 00 Ị 

Giải phương trình : 

ịx + lị + 3Ịx - 1| = x + 2 + |x| + 2|x - 2| 

(Đề thi chọn học sinh giỏi cấp II toàn quốc, 1979) 

GỌI V : 

Các nhị thức trong dấu giá trị tuyệt dôi có nghiệm là -1, 1, 0, 2. Do đó ta 
xét phương trình trong các khoảng : 

X < -1; -1 < X < 0; 0 < X < 1; 1 â X < 2; x>2 

Ví dụ : với X < -1 thì : 

|x + 1Ị = -(X + 1) ; I X - 11 = — (X — 1) 

1X I = -X ; |x - 2| = -(X - 2) 


221 


ro M 





Scan by chihao.info 

và ta có phương trình : 

-(X + 1) - 3(x - 1) = X + 2 - X - 2(x - 2) 
o X = -2 

Với -1 < X < 0, có phương trình : 

(x + 1) “ 3{x - 1) = X + 2 - X - 2(x - 2) 

Ox = 2 (vô nghiệm) 

Giải bât phương trình đôì với các trường hợp còn lại. 

Đáp số: X = -2 hoặc X > 2 


Bài 301 


Giải phương trình : X + 2a ^ x + ~ " ” 

GIẢI 


Phương trình đã cho tương đương với : 


X 2 + 2aỊx + a| — a 2 = 0 

với X / 0, 

Ị X 4- a nếu X 

> — a 

+ “ Ị-(x + a) nếu X 

< —a 

1) Với X s — a : 

X 2 + 2a(x + a) - a 2 = 0 

với X 5* 0 

(x + a) 2 = 0 X = -a 

với a ^ 0 

2) Với X < -a : 

X 2 - 2a(x + a) - a 2 = 0 

với X V* 0 

o X 2 - 2ax - 3a 2 = 0 

o (x + a)(x - 3a) = 0 

với X ĩ* 0 

X = 3a < -a o X = 3a 

với a < 0. 


Tóm lại : 

a = 0 : vò nghiệm 
a > 0 : một nghiêm X = -a 
a < 0 : một nghiệm và X = 3a. 


222 




Scan by chihao.inío 


Bài 302 i 

_1 

Giảt phương trình : 

a) 2| X + a| - |x - 2aỊ as 3a; 

b) X = 2jx - a| - 2| X - 2a| 

GỢI Ý : 

xét các trường hợp a = 0, a < 0, a > 0. 

a) Nếu a < 0 thì -a > 2a và phải xét phương trình trong các khoảng : 

X < 2a; 2a ;£ X < -a và X > ~a 
Nêu a > 0 thì 2a > -a và phải xét phương trình trong các khoảng : 

X < -a; -a £ X < 2a; X > 2a 

b) Tương tự 


BÀI TẬP ỐN CHƯƠNG III 


Bài 303 

Giải phương trình : 

(x-4±\: 0,003 (o,3 - Ậ') : 1 1 

( 3 - 1 -- 2,65) . 4:1 ( 1,88 + 2^).! 

V 20 ; 5 \ 25 > 8 

(Đề thi chọn học sinh giỏi cấp II Miền Bắc, 1964) 

GỢI Ý : 

Bài này chỉ đòi hỏi tính cẩn thận, sự nhanh trí trong phép chuyển đổi sô' 
thập phân ra phân sô' và ghép các hạng tử : 

Chẳng hạn : 0,3 - — = - A 

20 20 20 

Kêt quả : X = 6. 


: 62 — + 17,81 : 0,0137 
20 


223 




Scan by chihao.info 


I Bài 304 

Giải phương trình : 6b + 7a - M = 1- — 

6b 2b 2 b 2 - ab 

Với những điều kiện nào thì phương trình có nghiệm ?- 

(Đề thi chọn học sinh giỏi cấp II Miền Bắc, 1966) 

GỢI Ỷ: 

- Điểu kiện có nghĩa của phương trình : b * 0, a * b. 

- Mầu thức chung : 6b 2 (b - a) 

- Đưa phương trình vể dạng ; 3a(3a - b)x = 7ab(a - b) 

Như vậy với điều kiện : a * 0 và a 5* — , a b, b 0 thì phương trình có 

3 

nghiệm X = 7b ( a ~ -_ k ) . 

3(3a - b) 


Bài 305 ị 

Giải phương trình : — j ị [ ị ( Ị X - 3) -3 Ị -3ị -3 = 0 

2 2 L 2 ' 2 J 

GỢI Ỷ : 

Lần lượt chuyển -3 sang vế phải và nhân cả 2 vế của phương trình với 2. 
Kêt quả : X = 90 


Bài 306 I 

Giải và biện luận phương trình : --ZA = m + 3 

X - 1 

Với gỉá trị nào của m thỉ phương trình có nghiệm âm ? 

GỢI Ỳ : 

Điều kiện X * 1, đưa phương trình về dạng : (m - 1)x = m + 2 
a) m = 1 o 0 X = 3. Phương trình vô nghiệm 


224 








Scan by chihao.info 


b) m * 1 => X = HL±i * 1 
m - 1 

Muôn X < 0 thì m + 2 < 0. Lập bảng xéỉ đâu ta có kêt quả: -2 < m < 1. 
m - 1 


Bài 307 


Gỉảl và bỉện luận phương trình : ——— + —-— = dC* 2 .. * . ,? ! 

x-1 x + 1 X 2 - 1 


GỢI Ỷ : 

Điểu kiện X * ±1, phương trình được đưa về: (a + b - 1)x = a + b + 1 

a) Với a + b ss 1 : Phương trình vô nghiệm 


b) Với a + b * 1 và a + b * 0, nghiệm là : X = -Lt- b — 1. 

a + b - 1 


c) a + b = 0 vô nghiệm 


Bài 308 

Giải các phương trình : 

a) (X 2 - 4)(x 2 - 10) = 72 ; b) (X + 3) 4 + (X + 5) 4 = 2 ; 

c) 2x 3 + 7x 2 + 7x + 2 = 0 ; d) X 4 - 3x 3 + 4x 2 - 3x + 1 = 0 . 

GỢI ý : 

a) Đặt ẩn sô' phụ y = X 2 - 7 

đưa về dạng {y - 3)(y + 3) = 72. Đáp số: X = ±4 

b) Đặt ẩn số phụ y = X + 4 

(y - I) 4 + (y + I) 4 = 2 

y 2 (y 2 + 6) = 0=>y = 0 

c) Đưa về phương trình tích : (x + 1)(x + 2)(2x + 1) = 0 

Đáp số: x i = -2, x 2 = -1, x 3 = ~ 

2 


15- ĐHT8ĐS 


225 





Scan by chihao.info 


d) vì X = 0 không là nghiệm của phương trình, chia hai vê cho X 2 ta được: 

X 2 + — - 3 ( X + - ) + 4 = 0 
X 2 

Đặt y = X + - ta được : (y - 1)(y - 2) = 0, suy ra X = 1. 

X 

Cũng có thể đưa về phương trình tích (X - 1) 2 (x 2 - X + 1) = 0. 


Bài 309 


Trò chơỉ đoán số 

Ban A nól với B: "Bạn háy nghĩ ra một số, đem nhân nó với 2, cộng 
kêt qua vơi 3, lại cộng thêm so đa nghĩ ra, cộng thêm 1 rồi nhận hại lên, 
trư dl sô'đã nghi ra, trừ tiếp cho 3, trừ tiếp số nghĩ ra rổi trừ tiêp cho 2. 
Nhân kỉ quả co dược VỚI 2 rổl cộng thêm 3. Bạn cho tôi biết kết quả cuôi 
cung là bao nhiêu, tôi sé nóỉ ngay số mà bạn đã nghĩ." B vừa trả lời kêt 
quả cuối cùng là 49 thì A nól ngay số B dã nghĩ là 5! 

Các bạn giải thích cách tính của A và thử chơi xem. Chú ý: có thê 
thém nhiều phép tính trung gian cho trò chơi rắc rối và hấp dân hơn ! 

GIẢI 

B nghĩ ra số X và thực hiên đúng yêu cầu của A thì phải được 
biểu thức 8x + 9 


ị Bài 310 

Một sô' có hai chứ SỐ trong đó chứ số hàng chục gấp ba lần chứ số 
hàng đơn vị. Nêu đổi vị trí hai chữ sô'ta đuqrc một số nhả hơn sô đá cho 

18 dơn vị. Tìm sô' dó. 

Đáp sô': 31 

Bài 3lĩ~| 

Tỉ số của hai sô'bằng 1/5. Nêu tăng số thứ nhất thêm 3 đơn vị, giảm 
số thư hai bớt 5 đơn vị thì tỉ sô'của chúng bằng 1/3. Tìm hai sô dó. 

Đáp sô' ’ 7; 35 


226 


í 





Scan by chihao.inío 


I Bài 312 

Có một bể không có nước. Cho một vòi nước chảy vào đổng thời một 
vòi nước chảy ra trong 5 giờ thì được 1/8 dung tích bể nước. HỎI nếu bế 
không chứa nước và chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao ỉâu bể nước sẽ đầy, 

biết rằng năng suất vòỉ chảy ra bằng 4 năng suất vòi chảy vào. 

5 

Đáp sô': 8 giờ- 

Bài 313 

Một xe ô tô đi từ Hà Nộỉ về Thanh Hóa. Sau khí đỉ được 43 km nó 
dừng lại 40 phút Đe về đến Thanh Hóa đúng glờ đã định nó phải đi VỚI 
vận tốc bằng 1,2 lần vận tôc trước dó. Tính vận tô'c lúc đầu, biết rằng quãng 
đường Hà Nội - Thanh Hóa dàl 163 km. 

Đáp số: 30km 

Ị Bài 314 

Hai người đỉ bộ cùng khởi hành từ A để đến B. Người thứ nhât đi nửa 
thời gian đầu VỚI vận tốc 5km/h, nửa thời gian sau VỚI vận tốc 4km/h. Người 
thứ hai đi nửa quãng đường đầu với vận tô'c 4km/h và nửa quãng đường 
sau VỚI vận tô'c Skm/h. 

HỎI người nào đến B trước ? 

Đáp số: Người thứ Nhât. 


Bài 315 Ị 

Một bè nứa trôi tự do và một ca nô đồng thời rời bến A đế XUÔI dòng 
sông. Ca nô XUÔI dòng được 96km thi quay trở về A, cả đi lấn về hết 14 
giờ. Khỉ về còn cách A 24km thì gặp bè nứa vẫn trôi. Tìm vận tốc dòng 
nước và vận tốc riêng của ca nô. 

(Thi tuyển lớp 10 chuyên toán 1986) 


GỢI V; 

Gọi k là tỉ sô* vặn tôc riêng của canô đối với vận tôc dòng nước ta có 

96 _ + . 12 — = 24 => k = 7 
k + 1 k - 1 


16- ĐHT8ĐS 


227 






Scan by chihao.info 


Thời gian đi và về của ca nô — + —3 Ẽ-. = 14 (x vận tốc dòng nước) 

7x + X 7x - X 

Đáp số: 2 km/h; 14 km/h 

Bài 316 

I_ 

Bán trứng 

Văn hỏỉ Lý : "Hôm qua lũ gà nhà cậu đẻ bao nhiêu trứng ?" Lý trả lòi: 
"Không nhớ nôi gà đẻ bao nhiêu quả trứng, chỉ blêt rằng mình phải bán ba 
lần món hêt sô trứng. Lẩn thứ nhât bán nửa số trúng và nửa quả trứng, lần 
thứ hal bán nửa sô'trứng còn lạt và nửa quả trứng. Lần thứ ba bán nửa sô' 
trứng còn lại (sau hai lần bán) và nửa quả trứng thì vừa hết". 

Đáp sô': 7 quả trứng 

Bài 317 

Chia gia tài — Bài toán Euler (ơle) 

Nhà toán học Euler rất thích một bài toán như thế này : 

Một người cha trước khl chêt có viết dl chúc chia gia tài cho các con 

như sau : Ngưòrl con thứ nhât được 100 đồng vàng và — sô còn Ịạl, người 

10 

con .thứ hai được chia 200 dồng vàng và — sô'còn lại, người thứ ba được 

10 

300 đổng vàng và — sô' còn lại... cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ gla tàl 
10 

được chia đều cho cốc con. Hỏi gia tèl người cha để (ại có bao nhiêu đổng 
vàng và mỗl người con dược bao nhiêu ? 

Đáp số: 8100 đổng vàng, 900 đổng mỗi con 

Ị Bài 318 

1 _ 

Chứng minh VỚI mọl sô' thực a, b, c ta có 

a) a 2 + b 2 + c 2 ă ab + bc + ca 

b) (a 4- b) 2 (b + C ) 2 £ 4abc(a + b + c) 

228 






Scan by chihao.inío 


GỢI Ỷ: 

a) a 2 + b 2 + c 2 = - [ (a 2 + b 2 ) + (b 2 + c 2 ) + (c 2 + a 2 )]. Ầp dụng bât 

đẳng thức Côsi cho mỗi hạng tử trong [ Ị. 

b) (a + b) 2 (b + c) 2 = [ac + b(a + b + c)] 2 
Sử dụng kêt quả (X + y) 2 > 4xy . 


Bài 319 

Chứng minh với mọi sô'thực a, b, c không âm 

a 2 (b + c - a) + b 2 (a + c - b) + c 2 {a + b - c) < 3abc 

(Thi học sinh giỏi ôstralia 1971) 

GỢI Ỳ: ' 

Giầ sử a â b ằ c > 0, xét hiệu 

B = 3abc - a 2 (b + c - a) - b 2 (a + c - b) - c 2 (a + b - c) 

B = (a - b) 2 (a + b - c) + C(b - c)(a - c). Suy ra đpcm 
Chú ý : Nêu b £ c ă a > 0 hoặc a > c > b s 0 thì sao ? 


Bài 320 

Cho a, b, c là các sô'thực không ầm. Chứng minh 

a) a 4 + b 4 + c 4 > abc(a + b + c) 

(Thi học sinh giỏi THCS toàn quốc 1994) 

b) a 3 + b 3 + c 3 a ab 2 + bc 2 + ca 2 

a) a 4 + b 4 + c 4 > a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 

a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 = a 2 . + b 2 . tự. + c 2 . Ể±* 

2 2 2 

Áp dụng bât dẳng thức Côsi cho mỗi hạng tử ở vê' phải đẳng thức cuối. 


229 





Scan by chihao.info 


b) Giả sử a > b £ c > 0 

a 3 + b 3 4- c 3 - (ab 2 + bc 2 + ca 2 ) = (a 2 - b 2 )(a - c) + (b 2 - c 2 )(b - c). 
Hãy nghĩ xem nếu a, b, c không thỏa mãn điều kiện a > b > c thì sao ? 


Bài 321 Ị 

__i 

Chứng minh với các sô'thực dương a, b, c thì 

(a + b + c) (ỉ + Ị + 1) 2S 9 
N a b c 

GỢI Ỷ : 

Khai triển vế trái, nhóm các hạng tử thích hợp 


Bai 322~] 

_ I 

Giải và biện luận các bất phương trình : 

a) m 2 + mx > 2x + 4 (m là tham sô') 

b) ax + b > với a > 0, b > 0, a * b 

a - b a + b 


í Bài 323 


Giải phương trình : 


Ị|x + 2| -31=1 

(Đề thi vào lớp chuyên toán Hà Nội, 1980) 


GỢI Ỷ. 


IA ị = « «“ A = i« 


ỊX + 2Ị -3 = ±1 o- 


|x + 2| =4 
ix + 2| =2 


Kêt quả : -6 . -4; 0; 2 


230 





Scan by chihao.inío 


[ Bài 324 

__ 


Giải các phương trình : 
a) |ịx - 2| + 3| = 5 

c) |x + 1Ị + 2|x - 3| = 10 

Đáp số: 


' 4 9 2 36 

a) X 1 = 0, x 2 = 4 

b) X = 1 c) X-Ị = I x 2 = 5 

7 3 


Bài 325 

Giải và biện luận phương trình VỚI tham số a : 

|x - 3| + X = a 0) 


GỢI Y : 

Nếu X > 3 thì (1) 2x - 3 = a => X = nếu a > 3 

Nếu X < 3 thì (1) o 0x + 3 = a 

, _ . a + 3 

Két luận : Nêu a > 3 thì (1) có nghiệm X » 

Nếu a = 3 thì (1) có vô sô” nghiệm là mọi sô hữu tỉ X < 3 
Nếu a < 3 thì (1) vô nghiệm. 


Ị Bài 326 

Giải bất phương trình 

|x- 1 | + |2-x| sx + 3. 

(Đề thi vấn đáp tuyêh sinh vào trường 

Đại học Sư phạm Mascơva, LB Nga, 1998) 

GỢI *: 

Giải bât phương trình trong các khoảng : X > 2 (lúc đó IX - 11 = X - 1 
và |2 - x| = X - 2) ; 1 < X < 2 (lúc đó ịx - 11 = X - 1 và |2 - x| = 2 - X ) 






Scan by chihao.inío 


BÀI TẬP ÔN CUỐI NÃM 


Bải 327 

Phân tích thành nhân tử 

a) p ss a 5 + a 4 + a 3 + a 2 + a + 1; b) Q = a 12 - 3a 6 + 1 


Bà! 328 

Phân tích thành nhân tử 

a) p = a 8 + a 4 + 1; b) Q = X 10 + X 5 + 1 


Bài 329 

Phân tích thành nhân tử 

a) p = a 3 - 6a 2 + lia - 6; b) Q = X 3 - 19x - 30 


Bàl 330 

Phân tích thành nhân tử 

Q = (X + y ) 7 - X 7 - y 7 


I Bài 331 

Chửng minh f(x) = 8x 9 - 9x 8 + 1 chia hêt cho g(x) = (X - I) 2 


232 







Scan by chihao.inío 


I Bài 332 

Với glá trị nào của a và b thỉ da thức 

f(x) = X 4 - 3x 3 + 3x 2 + ax + b 
chia hết cho da thức g(x) = X? - 3x + 4 


Bài 333 

Phân tích thành nhân tử 

a) p = (a - X)y 3 - (a - y)x 3 + (X - y)a 3 

b) Q = xy(x - y) + yz(y - z) + zx(z - X) 


Bài 334 

Cho 4 sô nguyên bât kì a, b, c, d. Chứng minh tích 

p = (a - b)(a - c)(a - d)(b - c)(b - d)(c - d) 
chia hêt cho 12 


Bàl 335* 

Cho 5 số nguyên dương a.,, a 2 , a 3 , a 4 , a 5 . Chứng minh tích 
p = (a, - a 2 )(a 1 - a 3 )(a 1 - a 4 )(a., - a 5 )(a 2 - a 3 ) X 

X (a 2 - a 4 )(a 2 - a 5 )(a 3 - a 4 )(a 3 - a 5 )(a 4 - a s ) 

chia hết cho 288 


ị Bải 336 

Tìm tất cả các số tự nhiên m và n sao cho 


2 m - 2 n = 1984 

(Thi học sinh giỏi Nghĩa Bình 1984) 


233 







Scan by chihao.info 


Ị Bài 337 I 

1-1 

Tìm các gỉá trị nguyên của X để phân thức sau đây nhận giá trị nguyên 

p = X 4 + X 3 + X 2 + X - 29 
X 2 + 1 


Bài 338 

Rút gọn biêu thức 

_ 4a 2 - b 2 

a) p _ _ a a 3 b - 2a 2 b 2 + ab 3 

b 3 + 2ab 2 - 3a 2 b a 2 - b 2 

b) Q = -J-+-Ị-+__J__ 

a(a - b)(a - c) b(b - a)(b - c) c(c - a)(c - b) 


Bài 339 


Cho a, b, c là ba sô'đôi một khác nhau thỏa mãn hệ thức 

= 0 

b - c c - a a-b 

Chứng minh rằng 

—g— 4- . -ầ— + — g— = 0 

(b - c) 2 (C - a) 2 (a - b) 2 


Bài 340 


Gỉảl phương trình 

+ ^ + = 2 (ỉ + i + l) a, b, c sí 0. 

bc ac ab a b c 


234 







Scan by chihao.inío 


Bài 341 

với những gỉá trị nào của tham sô' m hai phương trình dưórỉ đây có 
nghiệm chung 

3mx + 1 - 2 (m - X) (1) 

(5x - 1) m = 2x + 1 (2) 


Bài 342 

Giải các phương trình 

a) _ 3 --— + — 1 — = 0 

4x - 20 2x 2 - 50 6x + 30 

b) - 2x -r-A- - 

2x 2 + 3x 2x 2 - 3x 4x 3 - 9x 


Bài 343 

Giải và biện luận phương trình theo tham sô' m 

X + 1 _ X - 1 

x+2+m x+2-m 


Bài 344 

Tìm glá trị nhỏ nhất 

— ỗx 7 

a) p = (x - 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6); b) Q = 

X - 4x + 5 


[lài 345 

a) Tìm glá trị nhỏ nhất của p = ( a + -) + ( b + ^) 
nếu a, b>0,a + b = 1 

b) Tìm glá trị lớn nhât của Q = xy nếu 3 x + 5y = 12, X > 0, y > 0 

235 








Scan by chihao.info 


Bải 346 


Giải các bất phương trình 

a) (X + 5)(x - 2) £ 3(4x - 1) + - (2x - 3 ) 2 

4 

b) 4a 2 x + a - 5 £ 4ax - — X, a là tham số 

2 

C)JL±Ị < 

3x + 1 2x - 1 


Bài 347 

fíổí /ơứ/1 L. Tônstôi 

Đại văn hào Nga L. Tônstôi đã để ỉại cho nhân loại các tác 
phẩm văn học bất hủ. Nhà văn cũng rất yêu thích toán học, có 
nhiều bạn bè là các nhà toán học ỉớn. Nhà Vật lí học nổi tiếng 
Xưnghe có viết trong hổi kí của ổng rằng L. Tônstôi rất thích bài 
toán sau đây : 

Một hợp tác xá làm cỏ phải cắt cỏ haỉ cánh đồng, cánh đồng này rộng 
gấp đôi cánh đổng kia. Hợp tác xã làm việc nửa ngày trên cánh đổng lớn, 
sau đó chia làm đôi, nửa thứ nhất ở trên cánh đồng lớn và làm đến tôì thì 
xong, nửa thứ hal cắt cỏ trên cánh đổng nhỏ đến tôi còn lại một phần hôm 
sau một xã viên làm một công nữa thỉ xong. HỎI có bao nhiêu người cắt 
cỏ trong hợp tác xã ? 


Bảl 348 

Bài toán trên bia mộ 

Diophante (Điôphăng) là nhà toán học lổn của Hy Lạp. Ông 
sông vào khoảng thế kỉ thứ III sau Công nguyên. Ông đóng góp 
rất lớn cho việc xây dựng và phát triển Sô' học lí thuyết cũng như 


236 






Scan by chihao.inío 


thay sô' bằng chữ (nghĩa đen của từ đại số). Nhiều vân đề do ông 
đặt nền móng ngày nay vẫn được coi là các hưổng nghiên cứu, ứng 
dụng quan trọng của Toán học. Chẳng hạn lí thuyết phương trình 
Điophante, lí thuyết xấp xỉ Điophante. Tiếc rằng lịch sử còn giữ lại 
cho chúng ta quá ít về nhà toán học lổn của nhân loại. Những hiểu 
biết ve cuộc đời riêng của ông chỉ có được từ những dòng chữ ghi 
trên bia mộ ông như sau : 

“Hỡỉ người qua đường. Nơl đây yên nghỉ nhà toán học Dlophante. và 
nhửng con sô sau đây cho bỉêt vể cuộc đời cua ông 

- Một phần sáu cuộc đờỉ là thời niên thiêu huy hoàng. 

_ Một phần mười hal nửa trôi qua, râu trên cằm đâ mọc. 

_ Diophante lây vợ, một phần bảy cuộc đời trong cảnh hiếm hol. 

_ Năm năm trôi qua, ông sung sướng sinh cậu con trai đầu lòng khôi 

ngô. 

- Nhưng cậu ta chl sông được bằng nửa cuộc đời đẹp đẽ của ngườỉ 

cha. 

_ Rút cuộc thì VỚI nốt buồn thương sâu sắc, ông glà đã cam chịu sô 
phận thêm 4 năm nữa từ sau khi người con lìa dời" 


Bài 349 

Đầu năm học một tể học sinh được mua một sô'sách và vở phải trả 
72 dồng. Nếu bơt đl 3 người thì mối người còn lại phải trả thêm 4 đổng. 
HỎI tô’ đó có bao nhiêu người ? 

(Đề dự bị thi vào lớp 8 chuyên toán Hà Nội, 1981) 


Bàl 350 

Trong một cuộc thl bắn, mỗi xạ thủ dược bắn 10 phát. MỖI phát trúng 
được 5 điểm. MỐI phát trượt trừ 1 dlểm. Nấu đạt được 30 dlểm trở lên thì 
đuợc gíảl. Hỏi phải bắn trúng bao nhiêu phát để đạt giải ? 


237 






Scan by chihao.info 


HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ 
BÀI TẬP ÒN TẬP CUỐI NẰM 

Bài 327 

a) Nhổm bá hạng tử đầu và ba hạng tử cuối. 

Đáp số : (a + l)(a 2 — a + l)(a 2 + a 4- 1) 

b) Tách — 3a 6 = - 2a 6 - a 6 . 

Đáp số ; (a 6 + a 3 - l)(a 6 - a 3 - 1) 

Bài 328 

a) Thêm bổt a 4 rồi áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương. 

p = (a 2 + a + l)(a 2 - a + l)(a 4 - a 2 +l) 

b) Q = (X 10 - x) + (x 5 - X 2 ) + X 2 + X + 1 
Áp dụng hằng đẳng thức hiêu hai lập phương. 

Q = (X 2 + X + l)(x 8 - X 7 + X 6 - X 4 + X 3 - X + 1) 

Bài 329 

a) Tách lla = 9a + 2a. p = (a - 3)(a - 2)(a - 1) 

b) Tách —19x = — 9x - lOx. Q = (x + 2)(x + 3)(x - 5) 

Bài 330 

Sử dụng công thức nhị thức Newton hoặc tam giác Pascal 
Q = 7xy(x + y)(x 2 + xy + y 2 ) 2 

Bài 331 

Viết f(x) = 8(x 9 - 1) - 9(x 8 “ 1) để phân tích thành nhân tử. 

Bài 332 

Chia f(x) cho g(x) được thương là X 2 - 1 dư là (a — 3)x 4- b + 4 
Buộc dư bằng 0 vđi mọi X thì a — 3 = 0; b 4 4 = 0 . 


238 



Scan by chihao.inío 


Bài 333 

a) Hoặc là tách a-y = a- x + x-y, hoặc dùng định lí 
Bèdu, Kết quả : p = (a - x)(a - y)(x - y)(a + X + y) 

b) Lầm như câu a) Q = (x — y)(y — z)(x — z) 

Bài 334 

Dùng nguyên tắc Dirichlet chứng minh p : 3 và : P : 4. 

Bài 335 

Làm như bài trền, chú ý rằng 288 = 3 2 .2 5 
Bàì 336 

Hiển nhiên phải có điều kièn m > n > 0. Nếu m = 0 thì 
2 m - 2° là số lẻ không chia hết 1984. Vậy phải có m > n > 0. Khi 
đó 2 m - 2 n — 1984 2 n (2 m_n - 1) = 64.31 => 2 n 164.31 *> 2 n |64 

(vi (31,2") = 1). 

Ta cũng thấy : 64Ị2 n (2 ra n - 1) => 64Ị2 n 

Từ đó suy ra 64 = 2 n , n = 6, 2 m ~ 6 - 1 = 31, m = 11 

Bàỉ 337 

p = X 4 + X 3 + X 2 + x^29 = x 2 + x + _z30 
X 2 + 1 X 2 + 1 

Để p nhân giá trị nguyên với X nguyên thì X 2 + 1 phải là ước 
dương của 30, tức X 2 + 1 = 1, 2, 5, 10, suy ra X = 0, ±1, ±2, ±3. 

Bài 338 

a) p = ^ b) Q = -£ 

a + b abc 

Bài 339 

+ _b_ + _s_ = 0 -2— = — - - s - 

b — c c — a a — b b — c a c a b 

a ab — b 2 — ac + c 2 ^ a ^ ab - ac - b 2 + c 2 

b - c - (a — c)(a - b) (b - c) 2 ( a - c )( a - b X b “ c ) 

239 



Scan by chihao.inío 


Hoán vị vòng ta được- k --- = •——— k a .,. c , + a — 

(c - a) 2 0> - c )( b - a)(c - a) 

-—- = ——— — - - --- - — . Cộng vế với vế các kết. quả 

(a - b) 2 ( c - a )( c - b )( a - b ) 
trên ta có đpcm. 

Bài 340 

Đưa về : 


( 1 + M + x ~ b - 

í 1 + 1 ) + x - c 

(I 

+ 1 ) 

' b c ac 

v a c ' ab 

' a 

b ; 


Nếu 

-L + 


0 

li 
H ị 
+ 

X = a + b + c 


bc 

ac 

ab 


Nếu 

-L + 

i_ 

0 

II 

T— 1 1 
+ 

mọi số hữu tỉ đều là nghiêm của 


bc 

ac 

ab 


phương trình. 

Bài 341 

Đập số : m — 0, m = 2 

Bài 342 

a) Vô nghiệm b) X = 9 

Bài 343 

Điều kiện X ^ m - 2, X 9* -m - 2 

2 

Nếu m 96 0, m 5* ±1 phương trình có nghiêm X = ——— 

m - 1 

Nếu m = 0, m = ±1 hoặc m = 3 phương trình võ nghiêm 

Đài 344 

a) p = (x 2 + 5x) 2 — 36 đạt giá trị nhỏ nhất MinP — “36 khi 
X = 0 hoặc X = — 5 

b) Q = 2 —--—— đạt giá trị nhỏ nhất Min Q = — 1 khi 

(x - 2) 2 + 1 

X = 2 
240 



Scan by chihao.inío 


Bài 345 

a) Sử dụng bất đẳng thức a 2 + b 2 > ( a * và điều kiện 

2 

a + b = 1 ta suy ra MinP = — đạt được khi a = b = ị . 

2 2 

b) Q = xy = -2L_ỄZ . Tổng 3x + 5y bằng hằng số nèn tích 

15 

3x.5y đạt giá trị lớn nhất khi 3x = 5y = 6. 

MaxQ = 2,4 đạt khi X = 2, y = 1,2. 

Bài 346 

V ^ -19 

a) X ^ —— 

24 

b) X < -^=- 5 —- 

, 2 3 

-4a 2 + 4a — •“ 

í 

c) X < — ;0<x<ịvàx>8 

3 2 

Bài 347 

Gọi X là số người cắt cỏ, X nguyên dương, 

_ 2 ( — + r) => X = 8 
4 v 4 7 

Bàl 348 

Điophăng thọ 84 tuổi, lấy vợ nãm 21 tuổi, có con năm 38 tuổi 

Bài 349 

9 người. 

Bài 350 

7 phút. 


241 



Scan by chihao.info 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Các kí hiệu 

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THƯC 
§1. Nhân đa thức vổi da thức 
§2. Các hằng dẳng thức dáng nhố 

• Tam giác Pascal và nhị thức Newton 

• Blaise Pascal 

§3. Phân tích da thức thành nhân tử 
§4. Chia da thức 

• Tìm da thức thương bằng phương pháp đồng nhất hệ số 
« Định lí Bézout 

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I 

• Phương pháp giải toán về chia hết trong tập hợp z 

• p. Dirichlet 

• Dồng dư thức 

CHƯƠNG ũ. PHÂN THỨC ĐẠI số 
§1. Định nghĩa vồ tính chất 
§2. Các phép toán trên phân thức 
§3. Biến dổi dồng nhất các biểu thức hữu tỉ 
Bài tập ôn chương II 
• Hoán vị vòng 

CHƯƠNG UI. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
BẬC NHẤT MỘT ẨN 

§1. Phương trình 

§2. Phương trình bậc nhất một ẩn 
§3. Phương trình chứa ẩn ỏ mẫu thức 
§4. Phương trình tích 

• Phương trình có hệ số bằng chđ (tham số) 

• Isaac Newton 

§5. Giãi toán bằng cách lập phương trình 

§6. Tính chất cùa thứ tự trên tập hợp số hữu tỉ. Bất đẳng thức 
§7. Bất phương trình một ẩn 

• Phương trình có dấu giá tri tuyệt đôi 
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III 

Bài tập ôn cuối nám 


Trung 

3 

6 

7 

12 

28 

32 

33 
50 
54 
57 
65 
81 
97 

105 

123 

137 

147 

155 

160 


166 

170 

174 

178 

180 

184 

185 
205 
212 
219 
223 
232 


243 



